CẨM NANG 
CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 


Tập 3 


KHÁI THIÊN 





Của nQƯỜI 


hạt tủ 


HII0DỨU 





Bạn thân mến, 


}? sách Cẩm Nang Của Người Phật Tử 
- tập III (Buddhism 301- Questions and 
Answers) được biên soạn tiếp theo tập I và tập II 
nhằm nâng cao kiến thức Phật học dành cho những 
Phật tử sở cơ trong muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật 
học. Tập này tập trung vào một số vấn đề Phật học 
căn bản của cả hai truyền thống: Nguyên thủy và 
Phát triển, đặc biệt là về triết lý tu tập và lịch sử 
phát triển tư tưởng của Phật giáo. Chúng tôi đã cố 
gắng không dám đi sâu hơn vào những khác biệt 





thú vị giữa các tông phái. Do vậy, các cụm chủ đê 
chọn lọc ở đây là phẩn mỏ rộng những kiến thức căn 
bản đã được giới thiệu trong các tập trước. 

Để có một cái nhìn bao quát và xuyên suốt, 
chúng ta không thể bỏ qua những kiến giải quan 
trọng về “triết lý giác ngộ” được trình bày trong Luận 
tạng vốn đã được trau chuốt, thanh lọc qua nhiễu 
thế hệ của lịch đại Tổ sư. Những kiến giải này sẽ giúp 
chứng ta thấy được vai trò và giá trị đích thực của 
ba ngôi Tam bảo, những cống hiến vô cùng vĩ đại 
cho sự nghiệp giác ngộ chung của muôn loài chúng 
sanh. Chúng ta sẽ lặng mình khi biết rằng, trong thời 
Nguyên thủy, chư lịch đại Tổ sư đã bảo vệ truyền 
thống và sinh mệnh giác ngộ của Phật giáo trong 
suốt hơn bốn trăm năm mà không hề có giấy, bút, 
hay viện bảo tàng nào. Tất cả chỉ được lưu giữ trong 
kí ức và được lưu truyền bằng miệng (khẩu truyền). 

Khi giới thiệu, dù chỉ là đại cương, về lịch sử 
tư tưởng và triết học Phật giáo trong khuôn khổ của 
một cẩm nang nhỏ bé quả thật là khó khăn. Chúng 
tôi đành phải đã bỏ qua mọi chỉ tiết và chỉ đề cập 
đến sự kiện chính, được chọn lọc sao cho phù hợp 
với kiến thức căn bản về Phật học mà thôi. Làm cho 
đơn giản quả thực là khó biết bao lần so với làm 
cho rườm rà! 

Tác giả chân thành trí ân những công trình 
nghiên cứu quan trọng mà tác giả đã dựa vào khi 
biên soạn tập sách này, nhất là các tác phẩm của 
các nhà Phật học trứ danh D.T. Suzuki, Edward 


Conze và Nalinaksha Dutt. Đây là những tác phẩm 
không thể bỏ qua khi nghiên cứu về mối liên hệ giữa 
Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển. Cũng xin lưu 
ý rằng, danh từ Tiểu thừa và Đại thừa được dùng 
ở đây gắn liền với ý nghĩa lịch sử phát triển của tr 
tưởng và triết học. Cả hai đều mang ý nghĩa và giá 
trị lịch sử quan trọng như nhau trên nhiều lĩnh vực. 

Ước mơng rằng, tập sách sẽ cung cấp một cái 
nhìn tổng quát với những gợi ý cẩn thiết để từ đó 
bạn đọc có thể đi sâu hơn vào đời sống Phật giáo 
trên cả hai phương điện, nghiên cứu và tu tập. 


Los Angeles, mùa Thu 2011 
Khải Thiên 








101 Câu Hỏi 


Xin cho biết về ý nghĩa lịch sử của bài pháp 
thoại đầu tiên tại vườn Nai? 

Vì sao nói rằng “Tất cả các thiện pháp đều tập 
trung vào Bốn chân lý” như để cập qua ảnh 
dụ về “dấu chân voi”? 


Khổ đau là một sự thật hiển nhiên, đầy dẫy 
khắp nơi mà ai cũng biết được; nếu như khổ 
đau được xem là một chân lý (Thánh để), vậy 
phải chăng những ai đang sống với khổ đau 
là đang sống với chân lý và đang thể nghiệm 
chân lý? 

Nếu khổ đau là một chân lý uyên thâm khó 
hiểu như Thánh đế thứ nhất, vậy thì làm sao 
một người bình thường có thể giác ngộ được? 
Đức Phật đã dạy về Bốn chân lý trong bài 
Pháp đầu tiên ở vườn Nai như thế nào? 








10. 


L1; 


12. 
13. 


14. 


l5: 


16. 


II 


18. 


Về mặt giáo thuyết, Bốn chân lý liên hệ với 
nhau như thế nào? 


Làm sao để có thể thấy rõ các tương quan 
duyên khởi của các Thánh đế? 

Hiện quán là gì? 

Thế nào là Nhẫn và Trí như được đề cập trong 
Hiện quán Thánh đế? 

Mười hai hành tướng được trình bày ở Kinh 
Chuyển Pháp Luân và mười sáu hành tướng 
ở Luận Câu Xá có khác nhau không? 

Về mặt tu tập Bốn thánh đế có sự khác nhau 
giữa Kinh và Luận không? 

Thế nào kiến hoặc và tư hoặc? 

Tuệ giác sẽ phát sinh như thế nào trong việc 
tu tập các Thánh đế? 

Có thể xem cách trình bày về Hiện quán 
Thánh đế là chuẩn mực không? 

Sau khi Phật diệt độ, sự phát triển của Phật 
giáo đã diễn ra như thế nào? 

Nguyên nhân nào đẫn đến sự phân phái trong 
lịch sử Phật giáo? 

Có thể trình bày đại cương về Trưởng Lão bộ, 
Đại Chúng bộ và Nhất Thiết Hữu bộ? 


Đại cương về diễn tiến của lịch sử tư tưởng 
Phật giáo như thế nào? 


19. 


20, 


21. 


22. 


Thấy 


24. 
255) 


^Ố: 


2/5 


28. 


^Đ, 


30. 


Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật bản nguyên? 

Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật do Chánh pháp dẫn đạo? 

Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật với nhiều bộ phái? 

Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật Phát triển? 

Khái niệm Tiểu thừa, Đại thừa và Tam thừa 
là gì? 

Thế nào là Độc giác? 

Kinh điển Phật giáo đã được kết tập như thế 
nào? 

Có thể trình bày đại cương về kinh tạng Đại 
thừa? 

Đặc tính chung của hai tạng kinh (Nguyên 
thủy và Đại thừa) là gì? 

Lịch sử kết tập kinh điển đã diễn ra như thế 
nào? 

Với những niên đại, dữ kiện và giả thuyết 
không thống nhất, yếu tố trung thực và 
nguyên thủy của một bản kinh đã được 
nghiên cứu như thế nào? 

Nghiên cứu về lịch sử của kinh tạng cho thấy 
vẫn còn nhiều giả thuyết chưa được chứng 





11 





3l; 
Điết 


ST 
34. 


mi 
36. 
Đóa 


38. 


39. 


40. 
4I. 


42. 


43. 
44. 


minh, vậy người Phật tử nên quan niệm như 
thế nào về “Pháp bảo”? 


A-la-hán và Bồ-tát khác nhau như thế nào? 


Bồ-tát và các hạnh Ba-la-mật có liên hệ như 
thế nào? 

Đức Phật đã được quan niệm như thế nào? 
Quan niệm về Hóa thân và Pháp thân có mặt 
khi nào? 

Thế nào là Mười thần lực? 

Thế nào là Bốn vô sở úy? 

Đức Phật trong giáo lý Nguyên thủy và Đại 
thừa có khác nhau không? 


Có thể tìm thấy điểm chung về “thân” của 
Đức Phật trong quan niệm của các bộ phái 
không? 


Đại thừa quan niệm như thế nào về Pháp 
thân Phật? 


Mười hiệu của Như Lai là gì? 
Tiến trình tu tập giữa Phật giáo Nguyên thủy 
và Đại thừa khác nhau như thế nào? 


Bốn quả vị Thanh văn và mười địa của Bồ-tát 
tương ưng như thế nào? 


Hoan hỷ địa là gì? 
Ly cấu địa là gì? 


45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
i5, 
SN 
54. 


55. 


56. 


57. 
58. 


S3. 


60. 





13 


Phát quang địa là gì? 

Diệm huệ địa là gì? 

Cực nan thắng địa là gì? 

Hiện tiền địa là gì? 

Viễn hành địa là gì? 

Bất động địa là gì? 

Thiện huệ địa là øì? 

Pháp vân địa là gì? 

Ba-la-mật là gì và nó xuất hiện như thế nào? 
Có phải Ba-la-mật đồng nghĩa với “vô phân 
biệt? 

Dường như trên thực tế khái niệm “Ba-la- 
mật” và “tâm đại bi” cưu mang hai loại cảm 


xúc rất mâu thuẫn nếu không muốn nói là 
chống đối nhau? 

Vậy Bồ-tát với tâm đại bi sẽ xuất hiện với mẫu 
người như thế nào? 

Ba-la-mật và tính Không liên hệ như thế nào? 
Tính Không được quán niệm như thế nào đối 
với con người năm uẩn? 

Tính Không trong Nguyên thủy và Đại thừa 
khác nhau như thế nào? 

Có thể cho biết đại cương về tính Không 
trong dòng triết học Trung Quán? 





61. 


62. 
63. 


64. 
65. 
66. 


G7. 


68. 


69. 


70. 


L2 


T7. 


ảnh 
74. 


Mục đích của phép biện chứng phủ định của 
Trung Quán là gì? 

Nội dung của Hai chân lý nói lên điều gì? 
Hai chân lý trong giáo lý Nguyên thủy và Đại 
thừa có giống nhau không? 

Khái niệm Bất Nhị là gì? 

Triết lý giác ngộ của tính Không là gì? 

Khái niệm “viễn ly” trong Bát-nhã ba-la-mật 
là gì? 

Niết-bàn được quan niệm như thế nào trong 
triết học Phật giáo? 


Phật giáo Nguyên thủy quan niệm về Niết- 
bàn như thế nào? 


Nhất Thiết Hữu bộ quan niệm về Niết-bàn 
như thế nào? 


Triết học Trung Quán quan niệm về Niết-bàn 
như thế nào? 


Triết học Duy Thức quan niệm về Niết-bàn 
như thế nào? 


Quan niệm chung của Đại thừa về luân hồi và 
Niết-bàn như thế nào? 


Thế nào là “nhất thiết duy tâm tạo”? 


Theo Duy Thức tông, tâm thức được cơ cấu 
như thế nào? 


Kéo 
76. 
T1. 
TỐ: 


793, 


30. 


61. 


82, 
83. 
84. 


85. 
$6. 


7. 
38. 


89. 


Tàng thức là gì? 

Mạt-na thức là gì? 

Ý thức là gì? 

Tàng thức vận hành trong mối liên hệ của 
tâm-ý-thức như thế nào? 

Mạt-na thức và Ý thức vận hành như thế nào 
trong mối liên hệ của tâm-ý-thức? 

Ba chân lý của thực tại trong triết học Duy 
Thức là gì? 

Con đường tu tập chuyển thức thành trí như 
thế nào? 

Chủng tử và Tập khí là gì? 

Thế nào là Thân dị thục? 

Chủ để tái sinh được trình bày trong các 
truyền thống Phật giáo như thế nào? 

Một sự tái sinh sẽ bắt đầu như thế nào? 


Trước khi một thai nhi hình thành, thì Hương 
ấm tồn tại ở đâu và như thế nào? 


Thân Trung hữu có hình thức như thế nào? 


Có những quan niệm khác nhau về thân 
Trung hữu giữa các truyền thống hay không? 
Tái sinh trong thể thức của lộ trình tâm Hữu 
phần được trình bày như thế nào? 





15 


l6 





50. 


59], 


92. 


SỐ, 


94. 


5. 


Đỗ: 


Sỹ, 
98. 
HH. 


100. 


101. 


Lộ trình tâm Hữu phần trong đời sống thực 
tế vận hành như thế nào? 


Mười sáu sát-na tâm này có ý nghĩa như thế 
nào? 


Ba khái niệm có liên hệ đến thân Trung hữu: 
Gandhabba, Antaräabhava và Bardo khác 
nhau như thế nào? 


Khái niệm Bardo là gì? 


Tám giai đoạn tan rã của thân và tâm diễn ra 
khi chết như thế nào? 

Tám giai đoạn tan rã này liên hệ như thế nào 
với thân năm uẩn? 


Quán niệm về tám giai đoạn tan rã và ba cấp 
độ của năm uẩn có ý nghĩa như thế nào? 
Thế nào là niệm chết? 

Nên thực tập niệm chết vào lúc nào? 

Điều kiện để tái sinh về cõi tốt đẹp, không 
phân biệt tông phái, là gì? 

Đức tin có thể giải quyết được vấn đề tái sinh 
không? 


Trước khi chết, nếu là người không có tôn 
giáo, tôi nên niệm cái gì? 


101 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 


1. Xin cho biết về ý nghĩa lịch sử của bài pháp 
thoại đầu tiên tại vườn Nai? 


Bài Pháp đầu tiên được Đức Phật dạy tại 
vườn Nai đó là Bốn chân lý, Hán dịch là Tứ thánh 
đế (skt. Cafvari-arya-satyani). Ngay sau pháp thoại 
này, lam bảo lần đầu tiên đã được hình thành tại 
thế gian với hình thức ba ngôi báu: Phật (Buddha), 
Pháp (Dharma) và Tăng (Sangha). Phật là Đức 
Thích Ca Mâu Ni; Pháp là Bốn chân lý; và Tăng là 
năm vị Thánh tăng đầu tiên. Kể từ đây, đạo Phật 
đã chính thức được hình thành trong lịch sử con 
người. Và ba Ngôi báu là đại diện chính thống của 
đạo Phật. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, ba ngôi 
báu vẫn được duy trì tại thế gian qua những thể 





17 





cách đặc thù được biểu hiện trên các bình diện 
triết lý, tôn giáo, con người và các mối liên hệ xã 
hội. Dĩ nhiên, về mặt triết lý, ý nghĩa và khái niệm 
về ba Ngôi Báu luôn được mở rộng theo từng giai 
đoạn phát triển của lịch sử Phật giáo, từ nguyên 
thủy đến hiện đại. Ví dụ: khi Đức Phật tuyên nói 
bài Pháp đầu tiên, thì khái niệm Dharma (Pháp) 
là Bốn chân lý và những gì được triển khai từ Bốn 
chân lý. Tuy nhiên, khi đoàn thể Tăng già phát 
triển và giới luật được Đức Phật ban hành, thì khái 
niệm Dharma lúc bấy giờ bao gồm cả Pháp và giới 
luật. Và rồi, sau khi Phật diệt độ (nhập diệt), theo 
dòng thời gian, các phân tích và luận giải (luận) về 
lời dạy của Đức Phật (kinh) được hình thành và 
phát triển, thì khái niệm Dharma bây giờ lại được 
tiếp tục mở rộng thêm, bao gồm cả ba tạng (tam 
tạng), tức ba thể loại: Kinh (do Đức Phật nói), 
Luật (do Đức Phật ban hành), và Luận (những 
luận giải của các Ihánh qua nhiều thế hệ). Điều 
đáng lưu ý ở đây là, mặc dù đã trải qua hàng ngàn 
năm, nhưng bài Pháp đầu tiên về Bốn chân lý luôn 
được xem là con đường giác ngộ độc nhất vô nhị 
trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Giáo lý ấy 
là nến tảng cho toàn bộ hệ thống tư tưởng và triết 
học Phật giáo trong mọi thời đại; và được tôn vinh 
bởi tất cả các tông phái Phật giáo, từ truyền thống 
Nguyên thủy đến Phát triển. Ngài Sariputta (Xá- 
lợi-phất), một vị tướng quân của Chánh pháp đã 
nhận định rằng: Như dấu chân voi to lớn có thể 
bao phủ dấu chân của các loài động vật khác; cũng 


vậy, tất cả các thiện pháp đều được tập trung trong 
Bốn chân lý'. 


2. Vì sao nói rằng “Tất cả các thiện pháp đều tập 
“32 


trung vào Bốn chân lý” như để cập qua ảnh dụ 
ˆ^ “dấ hâ 1? 
về “dấu chân voi”? 


Ý nghĩa đơn giản nhất mà bạn có thể nhận 
thấy trên mặt lý thuyết đó là Bốn chân lý là bốn sự 
thật: khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm 
dứt khổ đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt 
khổ đau?. Ở đây, sự thật thứ tư, con đường đưa 
đến sự chấm dứt khổ đau bao gồm tám chi phần 
Thánh đạo, được gọi là Đạo đế (Dukkha-rirodha- 
märga-ärya-satya). Và tất cả các thiện pháp đều 
nằm trong chi phần Đạo đế này với đây đủ các 
phẩm chất vô lậu: giới, định, tuệ, giải thoát, và giải 
thoát tri kiến”. Tuy nhiên, nếu nhìn theo ảnh dụ 
của “dấu chân voï; thì Bốn chân lý còn bao hàm tất 
cả những nhân duyên đặc thù gắn liền với nguyên 
nhân của khổ đau. Đấy chính là Thánh đế thứ hai, 
Tập đế (Dukkha-samudaya-arya-satya), được biết 
qua sự vận hành của Mười hai Nhân duyên hay 
còn gọi là Duyên khởi (skt. Prafifyasamufpada). 
Sự kiện Đức Phật khám phá ra nguyên lý vận hành 
1. Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahahatthipadopamasutta), Trung Bộ 
kinh, số 28. 

2. Bốn chân lý (Catvari-arya-satyani): Khổ (Dukkha-arya-satya); Khổ Tập 
(Dukkha-samudaya-ärya-satya); Khổ diệt (Dukkha-nirodha-ärya-satya); 
Khổ diệt đạo (Dukkha-nirodha-märga-ärya- satya). 


3. Xem thêm ở câu hỏi 34. 





19 





của Mười hai Nhân duyên được xem là một khai 
sáng vĩ đại, một công trình giác ngộ kỳ vĩ chưa 
từng có trong lịch sử tôn giáo và triết học. Và 
sự hấp dẫn của nó đã vượt lên trên tri kiến của 
mọi thời đại trong lịch sử phát triển của Phật 
giáo. Đấy là lý do mà các bộ phái Phật giáo đều 
lấy Duyên khởi làm cơ sở lý luận và trích dẫn lời 
dạy sắc bén của Đức Phật rằng: “Ai thấy Duyên 
khởi là thấy Pháp; ai thấy Pháp là thấy Phật: (Yah 
pratityasamutpadam pasyati so dharmam pasyafi, 
yo dharmam pasyafi so Duddham pasyafi)°. Về mặt 
liên hệ giáo thuyết, thì Mười hai Nhân duyên bao 
gồm cả năm Uẩn, một phân tích đặc biệt về cơn 
người (với các Uẩn, Xứ, Giới) trong quan điểm của 
Đức Phật. Sau cùng, trong Thánh đế thứ ba, Diệt 
đế (Dukkha-nirodha-arya-satya) vấn đề cứu cánh 
Niết-bàn được nêu ra như là mục tiêu tối hậu của 
con đường tu tập. Do vậy, chân dung “dấu chân 
voï” về Bốn chân lý có thể được tóm tắt như sau: Về 
mặt liên hệ nhân quả, có hai cặp nhân quả tương 
quan, bao gồm cặp nhân quả thế gian: khổ đau 
(Khổ đế) và nguyên nhân của khổ đau (Tập để); 
và cặp nhân quả xuất thế gian: sự giải thoát khổ 
đau (Diệt đế) và con đường đưa đến sự giải thoát 
khổ đau (Đạo đế). Về mặt hệ luận-giáo thuyết, 
có ba vấn để lớn đó là các Thánh đế, Duyên khởi 
(Tập để), và Niết-bàn vô vi (Diệt đế). Ở đây, bạn 
nên lưu ý rằng các Thánh đế, Duyên khởi, và Niết- 


4. Kinh Trung Bộ, số 28. 


bàn là những vấn đề cơ bản và trọng yếu trong 
hệ thống tư tưởng và triết học Phật giáo, của cả 
hai truyền thống Nguyên thủy và Phát triển. Mặc 
dù vậy, cả hai truyền thống, bên cạnh những quan 
điểm chung nhất, đều có những luận giải rất khác 
nhau về các vấn đề này”. 


3. Khổ đau là một sự thật hiển nhiên, đầy dẫy khắp 
nơi mà ai cũng biết được; nếu như khổ đau được 
xem là một chân lý (Thánh để), vậy phải chăng 
những ai đang sống với khổ đau là đang sống với 
chân lý và đang thể nghiệm chân lý? 


Đây là một câu hỏi chân thành nhưng sự 
thật thì không phải như thế! Nói đơn giản, bạn 
muốn nhấn mạnh rằng tại sao khổ đau, một loại 
kinh nghiệm áo não, tràn trể và đầy ắp trong cuộc 
sống lại được xem là một Thánh đế? Nếu đi sâu 
thêm chút nữa và hỏi rằng Đức Phật đã thấy cái gì 
nơi khổ đau; và rằng Ngài đã giác ngộ cái gì từ nơi 
ấy để rồi Ngài tuyên bố một cách quả quyết rằng 
khổ đau là một Thánh đế? Vấn đề có thể sẽ “vỡ 
tung ra” khi bạn dốc toàn tâm toàn ý vào những 
câu hỏi như thế này. Thật ra khổ đau như được để 
cập trong Thánh đế thứ nhất không đơn giản như 
chúng ta cảm nhận; và chính Đức Phật cũng xác 
nhận rằng chỉ có bậc Thánh A-la-hán mới có đủ 
5. Để có thể nám bắt những vấn đề đồng nhất và dị biệt, bạn cần đi vào 


nghiên cứu quan điểm của từng bộ phái. Việc này không nằm trong chủ 
đích của tác phẩm này. 





21 


22 





tuệ giác để hiểu rõ Thánh đế thứ nhất một cách 
trọn vẹn mà thôi. Sở dĩ vấn đề tưởng đâu rất bình 
thường hóa ra là một chân lý thâm sâu, cao tuyệt 
như thế là vì “bức màn vô minh” của thế giới cảm 
xúc đã ngăn che chúng ta nhìn thấy sự thật. Và nó 
đồng thời dắt dẫn tâm thức chúng ta đi về một 
hướng khác, đó là chạy trốn khổ đau để tìm kiếm 
hạnh phúc, dù là hạnh phúc chóng vánh. Chính 
bạo lực của cảm xúc đã làm cho chúng ta sợ hãi 
khổ đau, không muốn tiếp xúc với thực tại khổ 
đau. Nói cách khác, chúng ta dù không nói ra và 
thậm chí tìm cách nói khác đi, nhưng từ trong sâu 
thắm ai cũng muốn tránh né khổ đau, tránh né 
được chừng nào hay chừng nấy. Đấy là lý do tại 
sao chúng ta đang sống với khổ đau, đang bị khổ 
đau nhưng chưa hề có “con mắt để chứng ngộ” chân 
lý của khổ ấau. Làm sao bạn có thể thực sự nhận 
diện và tiếp xúc với một người hay một đối tượng 
mà bạn luôn lẫn trốn và tránh né? Trên thực tế, 
chúng ta hầu như chỉ tiếp nhận khổ đau qua con 
đường cảm xúc nhị nguyên mà chưa bao giờ thực 
thụ nhận diện và soi sáng khổ đau bằng tuệ giác 
vô ngã. Đây là điểm khác biệt giữa chúng sanh và 
Phật trong sự đối diện với khổ đau. Vì thế, bao lâu 
chưa tách mình ra khỏi thế giới cảm xúc để quán 
chiếu khổ đau bằng tuệ giác, thì chúng ta vẫn mãi 
miết đắm chìm trong khổ đau mà không hề biết rõ 
nguyên nhân đích thực của nó là gì! 


6. Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng Bộ, số 56. 


4. Nếu khổ đau là một chân lý uyên thâm khó 
hiểu như Thánh đế thứ nhất, vậy thì làm sao một 
người bình thường có thể giác ngộ được? 


Câu hỏi này là cửa ngõ để chúng ta đi vào 
tìm hiểu (phần nào) thông điệp của Bốn chân lý. 
Trước hết, vì tâm đại bi tha thiết mong muốn cho 
chúng sanh được giác ngộ - giải thoát nên Đức 
Phật đã vận dụng trí tuệ của Ngài một cách thiện 
xảo. Ngài đã đảo ngược trật tự logic nhân-quả 
theo cách lội ngược dòng - một lộ trình tâm linh 
đặc thù của Phật giáo - ngay trong bài giảng đầu 
tiên của mình. Vì vậy, Bốn thánh đế được bắt đầu 
từ (1) khổ đau đến (2) nguyên nhân của khổ đau; 
từ (3) sự chấm dứt khổ đau đến (4) con đường 
dẫn tới sự chấm dứt khổ đau. Ở đây, Đức Phật 
trước hết chỉ thẳng vào thực tại khổ đau với tám 
chỉ dấu cụ thể mà đường như ai cũng có thể nhận 
điện được và ai cũng có kinh nghiệm từ thực tế bản 
thân. Tám chỉ dấu đó là: sinh, lão, bệnh, tử, những 
khát vọng mong cầu, đối diện với những điều bất 
như ý, không nắm giữ được những đối tượng của 
sự yêu thương, và khổ đau phát sinh từ sự bám víu 
năm uẩn (năm thủ uẩn) và sự biến hoại vô thường 
của năm uẩn. Tám chỉ dấu này là những biểu hiện 
cụ thể của khổ đau mà hấu như ai cũng có thể nhận 
thức được và “chấp nhận” sự thật ở một mức độ nào 
đó. Tuy nhiên, vấn để trở nên khó khăn hơn và 
gặp nhiều đối kháng dữ dội từ trong thế giới cảm 
xúc của chúng ta, đấy chính là Chân lý thứ hai, 





23 


24 





nguyên nhân của khổ đau. Sự đối kháng này hẳn 
nhiên không nảy sinh trên mặt lý thuyết nhưng 
nó âm thầm, khắc khoải tạo nên những xung đột 
nội tại. Khi Đức Phật chỉ ra những nguyên nhân 
chính yếu của khổ đau như vô minh, tham ái, và 
chấp thủ tự ngã, thì bỗng dưng chúng ta bắt đầu 
ngậm ngùi, xao xuyến, vì dường như Phật đang 
“đụng chạm” đến những nỗi niềm mà chúng ta 
luôn chôn dấu ở phần sâu thẳm nhất của tâm hồn. 
Con người bình thường ai cũng yêu thích tự ngã, 
ai cũng muốn được thỏa mãn các dục vọng của tự 
ngã cá nhân... Và đấy chính là mấu chốt của những 
chướng ngại mà con người gặp phải trong nỗ lực 
chứng ngộ ngay cả đối với chân lý tưởng chừng 
như đơn giản nhất là khổ đau. Nếu đi sâu hơn, 
bạn sẽ thấy rằng, cho dù bạn đã sẵn sàng quyết 
tâm chí tử để khám phá chân lý về khổ đau, thì 
khả năng để thấy rõ nguyên nhân của khổ đau, tức 
thấy rõ lập đế hay Mười hai Nhân duyên, không 
phải là chuyện dễ dàng chút nào, nếu không có 
một tuệ giác hoàn hảo. Kinh Trung Bộ, chương 
Thánh Cầu (Ariyapariyesana sutta) ghi rằng, sau 
khi chứng ngộ vô thượng Bồ-đề, Đức Phật đã nói 
về Thánh đế thứ hai (Tập đế) như sau: “Ta đã thấu 
được pháp thâm diệu, khó nhận, khó hiểu, vắng 
lặng, tuyệt vời, không biện giải gì được, tinh tế, chỉ 
có Thánh nhân mới hiểu được. Nhưng người đời 
thích bám víu vào chỗ ưa thích; mà đã bám víu, 
đã ưa thích, thì bị trói buộc trong ưa thích, làm sao 
rõ lẽ cái nầy sanh ra từ cái kia, và tất cả đều diễn ra 


trong vòng nhân quả.."”. Do vậy, sự hiểu biết thông 
thường không thể hiểu được chân lý của khổ đau một 
cách trọn vẹn; chỉ có trí tuệ vô lậu (được sinh khởi 
từ tu tập giới, định, tuệ) mới có thể đưa đến một sự 
lãnh hội toàn diện về chân lý này. 


5. Đức Phật đã dạy về Bốn chân lý trong bài Pháp 
đầu tiên ở vườn Nai như thế nào? 


Nội dung của bài Pháp đầu tiên ở vườn Nai 
được ghi chép trong Kinh Chuyển Pháp Luân (Kinh 
nói về sự chuyển vận bánh xe Pháp lần đầu tiên của 
Đức Phật)°. Tại Baranasi, Isipatana, nơi chư thiên 
đọa xứ, trong vườn Nai, Đức Phật đã lần đầu tiên 
chuyển bánh xe Pháp ở thế gian với giáo huấn đặc 
biệt nhằm hóa độ năm vị hành giả ẩn sĩ (nhóm năm 
vị Kondonna). Trong nội dung bài Pháp này, Đức 
Thế Tôn đã nói về: (1) Hai cực đoan; (2) Con đường 
Trung đạo; (3) Bốn chân lý; (4) Ba chuyến luân; (5) 
và mmười hai thể cách đặc thù (hành tướng) của Bốn 
chân lý. 

Trước hết, Đức Thế Tôn dạy có hai cực đoan 
(anfa) mà người xuất gia - tu hành (pabbajita) 
không nên thực hành theo, đó là: đắm say dục lạc 
(kamasukhallikanuyoga) và khổ hạnh thân xác (af- 
takilamathanuyoga). Cả hai cực đoan này không 
xứng với bậc Thánh và không liên hệ đến mục đích 


7. Kinh Trung Bộ (MN. 26). 
8. Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana Sutta), SN 56.11. 





25 





giải thoát. Tránh xa hai cực đoan này là con đường 
Trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ, phát sinh tuệ 
giác, thấy biết như thật, đưa đến an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, và Niết-bàn. Tiếp theo, Ngài định nghĩa về 
con đường Trung đạo (p. Majjhima pafipadaä; skt. 
Madhyama-pratipad); đấy là con đường Thánh đạo 
có tám chi phần, bao gồm: Chánh tri kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định”. Tiếp 
theo Thánh đạo, Thế Tôn dạy về Bốn chân lý, đó là: 
Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế, 
và Khổ diệt đạo thánh đế '°. Tiếp theo, Thế Tôn dạy 
về Ba chuyển luân và Mười hai tính chất đặc thù 
(hành tướng) của Bốn chân lý. Ba chuyển luân là: 
(1) [1hj chuyển, xác định rõ] Đây là Khổ thánh đế, 
đối với Pháp này từ trước đến giờ chưa từng được 
nghe, nay nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh tuệ, và 
ánh sáng đã đến với Như Lai. (2) [Khuyến chuyến, 
khuyến khích tu tập] Đây là Khổ thánh đế cần phải 
được nhận thức, đối với Pháp này từ trước đến giờ 
chưa từng được nghe, nay nhãn quan, tri kiến, trí 
tuệ, minh tuệ, và ánh sáng đã đến với Như Lai. (3) 
[Chứng chuyến, pháp đã được chứng ngộ] Đây là 
Khổ thánh đế đã được hiểu biết, đối với pháp này 
từ trước đến giờ chưa từng được nghe, nay nhãn 
quan, tri kiến, trí tuệ, minh tuệ, và ánh sáng đến với 


9. Sammaditthi, Sammasankappo, Sammaväcä, Sammakammanto, Sama- 
äjìvo, Samavayamo, Sammäsati, Sammasamadhi. 


10. Xem thêm ở câu hỏi 02. 





Như Lai. Ba cách chuyển luân này được áp dụng 
cho cả Bốn thánh đế theo thứ tự: nhận thức, đoạn 
trừ, chứng ngộ, và tu tập; cộng lại thành mười hai 
tính chất đặc thù của Bốn chân lý. 


Xem biểu đồ tóm tắt dưới đây: 

















Ba chuyển luân và mười hai thể cách đặc thù 
của Bốn thánh đế 
4 Thị chuyển 4 Khuyến chuyển | 4 Chứng chuyển 
(Xác định rõ) (Khích lệ tu tập) (Đã được chứng 
ngộ) 

Đây là Khổ thánh Cần phải được Đã được nhận 
đế. nhận thức. thức. 
Đây là Khổ tập Cần phải được Đã được đoạn trừ. 
thánh đế. đoạn trừ. 
Đây là Khổ diệt Cần phải được Đã được 
thánh đế. chứng ngộ. chứng ngộ. 
Đây là Khổ diệt Cần phải được Đã được tu tập. 
đạo thánh đế. tu tập. 














6. Về mặt giáo thuyết, Bốn chân lý liên hệ với 
nhau như thế nào? 


Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã dạy cho 
một vị trời tên là Rohitassa như sau: “Trong chính 
xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và 
tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, sự tập khởi 
của thế gian, sự đoạn diệt thế gian, và con đường 


28 





đưa đến sự đoạn diệt thế gian”. Lời dạy này 
cho chúng ta thấy rõ rằng đối với Bốn chân lý và 
Mười hai Nhân duyên, hay nói khác đi là đối với 
các Thánh đế về khổ đau hay về nguyên nhân của 
khổ đau... thì sự vận hành của chứng luôn mang 
tính cách tương quan và liên hệ chặt chẽ với nhau. 
Đấy là một loại chân lý tập khởi. Cũng như các 
khoen xích nhân duyên, khi một pháp sinh khởi 
thì các pháp khác cũng sinh khởi, như thế gọi là 
tập khởi; và khi một pháp đoạn diệt thì các khổ 
uẩn khác cùng đoạn diệt. Ở đây, tính chất tương 
duyên và tập khởi của Bốn chân lý, trên nguyên 
tắc, có liên hệ nhân qủa với nhau một cách rõ 
ràng. Như chúng ta thấy Đức Phật đã nhấn mạnh 
đến Ba chuyển luân trong từng thể cách nhận 
thức, tu tập, và chứng ngộ đối với từng Thánh đế. 
Và Ngài cũng đã nhấn mạnh rằng: “Và cho đến 
khi nào, này các Tỳ-kheo, trong Bốn thánh đế này, 
với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, 
tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi 
Ta; cho đến khi ấy, này các Tỳ-kheo, trong thế giới 
này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài 
người, Ta mới xác nhận rằng Ta đã chứng ngộ vô 
thượng Chánh đẳng giác. Tri kiến khởi lên nơi 
Ta: “Bất động là tâm giải thoát của Ta”. Đây là đời 
sống cuối cùng, nay Ta không còn tái sanh nữa”. 


11. Kinh Tăng Chi, AN IV.45. 
12. SN 56 Thiên Đại Phẩm,11.14. 


Nhận thức về fương quan của Bốn chân lý ở đây 
trở nên quan trọng đối với sự giác ngộ toàn điện. 
Rõ ràng, bạn sẽ không thể hiểu biết về Thánh đế 
thứ nhất (khổ đau) nếu không hiểu biết về Thánh 
đế thứ hai (nguyên nhân của khổ đau), vì Thánh 
đế thứ hai tạo nên Thánh đế thứ nhất. Tương tự 
như thế đối với Niết-bàn và con đường Trung đạo 
dẫn đến Niết-bàn. Điều này cắt nghĩa vì sao Đức 
Phật nói rằng: “.. Nhưng người đời thích bám víu 
vào chỗ ưa thích; mà đã bám víu, đã ưa thích, thì 
bị trói buộc trong ưa thích, làm sao rõ lẽ cái này 
sanh ra từ cái kia, và tất cả đều diễn ra trong vòng 
nhân quả..”'* Do vậy, tính chất tương quan của 
Bốn chân lý (Catväri-arya-satyani) cũng chính là 
tính chất tương quan của giáo lý Duyên khởi (skt. 
Pratityasamutpada), đấy là: “Cái này sinh ra từ cái 
kia; và cái này diệt thì cái kia cũng diệt” 


7. Làm sao để có thể thấy rõ các tương quan 
duyên khởi của các Thánh đế? 


Về mặt nhận thức, theo Luận Câu Xá 
(Abhidharma-koáa)'*, để thấy rõ các tương quan 
duyên khởi của Bốn chân lý bạn cần phải quán 
niệm về Bốn chân lý theo cách thức hiện quán”? 


13. Kinh Trung Bộ (MN. 26). 


14. Vasubandhu. Abhidharmakoéabhasyam. (Trans.). Louis de La Vallee 
Poussin; English translation by Leo M. Pruden (Vol.2.3.&4). Berkeley, 
California: Asian Humanities Press, 1990. Xem chương VI. 


15. Xem thêm ở câu hỏi 08. 





29 


30 





như sau: Đối với chân lý thứ nhất, Khổ đế, bạn cần 
phải nhận thức và lĩnh hội được bốn tính chất căn 
bản đó là: vô thường, khổ, không, và vô ngã. Đối với 
chân lý thứ hai, Tập đế, cần phải nhận thức và lĩnh 
hội được bốn tính chất căn bản đó là: nhân (mầm 
phát sinh), tập (làm cho qủa xuất hiện), sinh (yếu tố 
tương tục, không gián đoạn), và duyên (hỗ trợ trong 
việc tác thành khổ quả). Đối với chân lý thứ ba, Diệt 
đế, cần phải nhận thức và lĩnh hội được bốn tính 
chất căn bản đó là: đệf (đoạn trừ năm uẩn), fnh 
(chấm dứt ba nghiệp), điệu (vượt lên trên các cảm 
xúc khổ, lạc), và ly (xa rời mọi phiền não). Đối với 
chân lý thứ tư, Đạo đế, cần phải nhận thức và lĩnh 
hội được bốn tính chất căn bản đó là: đao (đường 
dẫn vào Niết-bàn), zh (phù hợp với chân lý), hành 
(hướng đến Niết-bàn), và xuất (giải thoát khỏi thế 
giới sinh tử luân hồi)'. Đối với mười sáu tính chất 
đặc thù hay hành tướng này, bạn có thể quán chiếu 
từng chi tiết của từng Thánh đế, lối quán này gọi 
là tiệm quán, tức là quán từ từ; và ngược lại là đốn 
quán, tức quán một lúc cả Bốn thánh đế. Cho đến 
khi nào hành giả thật sự đạt đến định lực hoàn hảo 
của Thánh đế hiện quán, khởi lên mười sáu tâm vô 
lậu trong mười sáu sát-na'”, bao gồm tám nhẫn và 


16. Khổ có bốn hành tướng là khổ (duhkha), vô thường (anitya), không 
(éũñnya), vô ngã (anatmaka); Tập đế có bốn hành tướng là nhân (hetu), tập 
(samudaya), sinh (prabhava), duyên (pratyaya); Diệt đế có bốn hành tướng 
là diệt (nirodha), tịnh (áanta), diệu (pranta), ly (nilsarana); Đạo đế có bốn 
hành tướng là đạo (marga), như (nyäya), hành (pratipatti), xuất (nairyanika). 


17. Xem thêm ở câu hỏi 71. 


tám trí (xem biếu đồ)', có thể lĩnh hội một cách 
trọn vẹn lý Thánh đế, thì khi ấy mới có thể đoạn 
trừ kiến hoặc” trong ba cõi. Trong lúc đoạn trừ các 
phiền não, lậu hoặc thì gọi là Dự lưu hướng (đang 
đi vào dòng Thánh); khi đã đoạn trừ xong, thì gọi là 
Dự lưu quả, tức là đã đạt được Thánh quả đầu tiên, 
Tu-đà-hoàn. Dĩ nhiên, những người bình thường, 
chưa có đủ sức mạnh cũng như sự thanh tịnh của 
giới pháp, định lực và trí tuệ nên chỉ có thể quán 
niệm từng bước. Bảng tóm tắt dưới đây cung cấp 
thêm một vài chỉ tiết trong lộ trình tu chứng của 
hiện quán về Bốn chân lý. 

















Hiện Quán Thánh Đế với 16 Tâm Vô Lậu 
và Các Loại Tuệ Giác 
Hiện | 16Hành | Ý nghĩa 16 Tâm Phân loại 
quán | tướng vô lậu 
Thánh 
đế 
M Vì nương 1. Khổ Nhân vô 
thường: | duyên pháp trí gián đạo 
Khổ: Vì bức bách, | nhẫn 
«Ắ bất an 2. Khổ Tuệ giải 
s Không: | Vì không pháp trí. thoát 
= thực có 
° Vôngã: | Vì không có | 3.Khổloại | Nhân vô gián 
tự ngã trí nhẫn -thượng giới 
4. Khổloại | Tuệ giải thoát 
trí. thượng giới 

















18. Xem thêm ở câu hỏi 09. 


19. Xem thêm ở câu hỏi 12. 








32 





























Nhân: 1. Là mầm 5. lập pháp | Nhân vô gián 
sinh trí nhẫn đạo 
Tập: 2.Làmcho | 6. lập pháp | Tuệ giải 
« hiện sinh trí. thoát 
kẺ Sanh: 3. Duy trì 
& tương tục 7. Tập loại | Nhân vô gián 
Duyên: | 4. Trợ thành | trí nhẫn -thượng giới 
khổ quả 8.lậploại | Tuệ giải 
trí. thoát thượng 
giới 
Diệt: Đoạn trừ 9. Diệt Nhân vô gián 
năm uẩn pháp trí đạo 
Tịnh: Diệthếtba | nhẫn Tuệ giải 
nghiệp 10. Diệt thoát 
hhh Diệu: Vượt trên pháp trí. 
3 hai thọ Nhân vô gián 
ầ Tự: Viễn lykhổ | 11. Diệt -thượng giới 
ách loại trí Tuệ giải 
nhẫn thoát thượng 
12. Diệt giới 
loại trí. 
Đạo: Đường vào | 13. Đạo Nhân vô gián 
Niết-bàn pháp trí đạo 
Như: Phù hợp nhẫn Tuệ giải 
chân lý 14. Đạo thoát 
nh Hành: Tâm hướng | pháp trí. 
k< Niết-bàn Nhân vô gián 
ễ Xuất: Xuấtlytam | 15. Đạo -thượng giới 
giới loại trí Tuệ giải 
nhẫn thoát thượng 
16. Đạo giới 
loại trí. 
Bước vào Đắc quả 
dòng Thánh | Dự lưu 








8. Hiện quán là gì? 


Hiện quán (abhisarmnaya) là sự vận dụng tâm 
thức theo một thể cách đặc biệt trong thiễn quán với 
đây đủ các yếu tố của chánh niệm, nhiệt tâm, tỉnh 
cần và tĩnh giác. Hiện quán thuộc về pháp vô lậu vì 
tính chất của nó là giác (aya) và hướng đến (abh¡) 
tịch tịnh. Do vậy, tác dụng của hiện quán là tạo 
nên những kinh nghiệm trực tiếp, minh bạch, rõ 
ràng các tính chất như được trình bày trong mười 
sáu tính chất đặc thù (hành tướng) của Bốn chân 
lý. Hiện quán có thể được xem là một loại kinh 
nghiệm trực giác, lĩnh hội thực tại một cách trực 
tiếp mà không cần phải đi qua sự phân biệt của ý 
thức, cũng không lệ thuộc vào các hình ảnh trừu 
tượng của tư duy, hay cách thức hiểu biết theo lối 
kinh nghiệm thông thường mang tính cách suy 
luận. Ví dụ, khi uống một ly nước, nóng hay lạnh, 
vị giác của bạn sẽ kinh nghiệm trực tiếp điều đó. 
Cũng vậy, trong hiện quán, bạn có thể kinh nghiệm 
các tính chất khổ đau của thân tâm, vô thường, vô 
ngã... một cách trực tiếp. Dĩ nhiên, để có thể tiếp 
xúc với thực tại hiện tiền, bạn cần phải tu tập, làm 
cho các tâm thiền và định lực vững chãi. Nhờ đó 
mà tuệ giác phát sinh đối với dòng sinh diệt triển 
chuyển của các pháp ngay trong hiện tại. Nói cách 
khác, bạn chỉ có thể thành tựu hiện quán thông 
qua sự tu tập các pháp vô lậu giải thoát. 





33 





9. Thế nào là Nhẫn và Trí như được đề cập trong 
Hiện quán Thánh đế? 


Theo Luận Câu Xá, Nhẫn (kszíi) còn 
được gọi là vô gián đạo (änanfaryamärga), tức là 
tuệ giác về các Thánh đế đã được làm cho kiên cố, 
không còn sự nghi ngờ hay mơ hồ nào chen vào 
làm ngăn cách, gián đoạn (vô gián). Trí (ñãn4) 
còn được gọi là giải thoát đạo (vữnuktimarga), vì 
đó là kết quả thành tựu từ vô gián đạo. Do vậy, 
Nhẫn (vô gián đạo) là cái nhân đưa đến thành 
tựu Trí (giải thoát đạo). Nói khác đi, Nhẫn và Trí 
đếu mmang ý nghĩa là tuệ giác; nhưng Nhẫn là tuệ 
giác lúc đang tu tập, đang đoạn trừ các kiến hoặc”, 
trong khi đó Trí là sự thành tựu tuệ giác sau khi đã 
đoạn trừ xong các kiến hoặc. Như vậy, nếu đoạn 
trừ xong mê lầm (kiến hoặc) về một Thánh đế thì 
sẽ thành tựu được một Nhẫn và một Trí. Lúc đang 
đoạn trừ gọi là vô gián đạo và lúc đã đoạn trừ xong 
thì gọi là giải thoát đạo. Ở đây có thêm hai chỉ tiết 
quan trọng đi kèm theo Nhẫn và Trí đó là Vô lậu 
(anäsrava) trí, bao gồm: Pháp trí (dharmajñana) 
và Loại trí (avayajñäna). Pháp trí là tuệ giác trực 
tiếp trong quán niệm các Thánh đế ở cõi Dục. Loại 
trí là tuệ giác gián tiếp quán niệm về các Thánh 
đế ở cõi Sắc và Vô Sắc. Vì cách biệt giới và địa?! 
nên hành giả chỉ có thể quán các Thánh đế ở hai 
20. Xem thêm ở câu hỏi 10. 


21. Giới là ba cõi (tam giới); địa (đất, nền tảng, chỗ cư trú...) là trú xứ tâm 
linh. Xem phần trình bày về mười địa. 


cõi trên bằng cách loại suy từ Thánh đế ở cõi Dục 
nên gọi là Loại trí. Nói tóm lại, trong lộ trình Hiện 
quán, có tất cả tám Thánh đế, bốn ở cõi Dục và 
bốn ở cõi Sắc và Vô Sắc. Khi hành giả đoạn trừ 
xong kiến hoặc trong ba cõi và thành tựu Nhẫn 
và Trí (vô gián đạo và giải thoát đạo), có nghĩa là 
hành giả đã chứng đắc quả Thánh Dự lưu, tham 
dự vào dòng Thánh. Ở đây, Dự lưu chia thành 
nhân vị và quả vị. Nhân vị là Dự lưu hướng, chỉ 
cho mười lăm (15) sát-na tâm đầu trong lộ trình 
hiện quán đang hướng đến Dự lưu; và quả vị tức là 
Dự lưu quả, chỉ cho sát-na tâm thứ mười sáu (16) 
trong lộ trình hiện quán. 


10. Mười hai hành tướng được trình bày ở Kinh 
Chuyển Pháp Luân và mười sáu hành tướng ở 
Luận Câu Xá có khác nhau không? 


Trước hết nói về các hành tướng (äkär4), cụ 
thể là mười sáu tính chất đặc thù của Bốn thánh 
đế. Sự xuất hiện của các hành tướng là do tuệ giác 
(huệ) mà phát sinh. Các hành tướng, do đó, đều 
lấy tuệ giác làm tự thể. Nói cách khác, do hành 
giả vận dụng tuệ giác quán niệm về Bốn thánh đế 
nên nhận ra cái bản chất đích thực (hành tướng) 
của Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cái bản chất đích thực 
đó chính là khổ, vô thường, vô ngã, nhân, tập, 
sinh, duyên... Do vậy, đối với các hành tướng 
của Thánh đế, như đã trình bày qua Kinh (thuộc 
truyền thống Nguyên thủy) và Luận (mà ở đây là 





35 





cách trình bày của Nhất Thiết Hữu bộ)” ở trên, rõ 
ràng không có sự khác biệt nào, ngoài trừ cách phân 
tích và diễn giải (Luận) về lời dạy của Đức Phật. 
Thí dụ, đối với Ba chuyển luân (xem thêm ở câu hỏi 
05), chuyển luân đầu tiên (Thị chuyển) bảo rằng: 
“Đây là Khổ thánh đế, đối với Pháp này từ trước 
đến giờ chưa từng được nghe, nay nhãn quan, tri 
kiến, trí tuệ, minh tuệ, và ánh sáng đã đến với Như 
Laf. Trong Câu Xá, vấn để này cũng được trình 
bày tương tự rằng: “Với mười lăm sát-na đầu tiên 
(trong lộ trình hiện quán), hành giả thấy được 
điều mà trước đây chưa từng thấy (Tiền thập ngũ 
kiến đạo, kiến vị tằng kiến cố)”. Đây là giai đoạn 
Kiến đạo (đarýanamarga)”°, một cách diễn dịch 
khác về khái niệm Thị chuyển như được trình bày 
trong Ba chuyển luân. Khi diễn giải về Bốn chân 
lý, Câu Xá cũng đề cập đến một vấn đề mang tính 
chất đối trị; chẳng hạn, cho rằng “Quán niệm về 
bốn hành tướng: vô thường, khổ, không, vô ngã 
là nhằm đối trị bốn kiến chấp, đó là: chấp thường, 
chấp lạc, chấp ngã sở hữu, và chấp ngã”. Điều này 
trên thực tế là sự diễn giải chi tiết (chư môn phân 
biệt), một phong cách đặc thù của Luận tạng. 


22. Xem thêm ở câu hỏi 14 & 18. 
23. ñI † ø: R,:š R,®+ É Ñ 


24. Các giai đoạn trong lộ trình tu tập Thánh đế đó là: Gia hạnh (prayoga), 
Kiến đạo (darsanamarga), Tu đạo (bhãvanamarga) và Vô học đao (aáaiksa). 


11. Về mặt tu tập Bốn thánh đế, có sự khác nhau 
hay không? 


Đối với các Thánh đế, cách thức quán niệm, 
tu tập được trình bày trong giai đoạn gia hạnh 
(prayoga). Đây là giai đoạn mà hành giả phát triển 
những đức tính cần thiết để có thể bước vào địa vị 
kiến đạo. Ở đây, Luận Câu Xá trình bày bốn thiện 
căn (kusalamila) quan trọng mà hành giả cần phải 
phát triển, đặc biệt là trong sự quán chiếu Bốn 
thánh đế. Bốn thiện căn này là Noãn (usnagafa), 
Đảnh (muũrdhan), Nhẫn (ksami), và Thế đệ nhất 
(agradharmas). Bốn thiện căn này có chung một 
thể tánh là niệm trú (thiết lập tâm trên Bốn niệm 
xứ: thân, thọ, tâm, pháp). Do vậy, chúng được xem 
là một loại tuệ giác. Noãn vị là sức nóng của tâm 
(lòng nhiệt huyết) mong muốn đốt cháy các phiền 
não. Nói khác đi, đấy chính là tâm tha thiết tu tập, 
mong muốn thấy rõ các Thánh đế. Do vậy, ở Noãn 
vị có tất cả mười sáu hành tướng của Bốn thánh 
đế. Khi Noãn vị được phát triển sung mãn sẽ làm 
phát sinh thêm một thiện căn thứ hai, gọi là Đảnh 
vị. Đảnh vị có nghĩa là hành giả đang ở vị trí trên 
cùng của các thiện niệm thông thường. Và vì các 
thiện niệm này còn có thể bị thối chuyển, do vậy, 
đây là vị trí quan trọng giữa sự tiến-thối. Nếu tiến 
lên thì sẽ bước vào Nhẫn vị (nền tảng để bước vào 
Kiến đạo) còn thối chuyển sẽ rơi đọa trở lại. Ở 
Đảnh vị, quán niệm cũng bao gồm đầy đủ mười 
sáu hành tướng của Bốn thánh đế. Khi hành giả 





37 


38 





tu tập và làm cho Đảnh vị sung mãn thì sẽ phát 
sinh thiện căn thứ ba đó là Nhẫn vị. Nhẫn vị là 
địa vị không còn rơi đọa, thối chuyển. Trú ở địa 
vị này, tuệ giác về các Thánh đế tạo ra một sự an 
lạc rất mạnh làm cho hành giả an trú tâm không 
thối chuyển. Khi Nhẫn vị được tu tập đến mức cao 
nhất thì sẽ phát sinh thiện căn thứ tư, gọi là Thế đệ 
nhất, tức là thiện căn cao nhất trong thế giới hữu 
lậu. Từ thế đệ nhất mà hành giả có thể bước vào 
địa vị Kiến đạo, đoạn trừ các kiến hoặc; và bước 
tiếp vào địa vị Tu đạo để từng bước đoạn trừ các 
tư hoặc. 


12. Thế nào kiến hoặc và tư hoặc? 


Kiến hoặc và tư hoặc là hai danh từ được 
dùng để phạm trù hóa hai hình thức si mê của 
chúng sanh chưa giác ngộ. Kiến hoặc là những sỉ 
mê về tri kiến; và tư hoặc là những si mê về các hành 
nghiệp. Nói khác đi, kiến hoặc là những thứ phiền 
não thuộc về lý và tư hoặc là những phiền não 
thuộc vệ sự. Theo Duy Thức (Yogacara) kiến hoặc 
có năm loại đó là: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, 
giới cấm thủ, và tà kiến. Tư hoặc cũng có năm loại 
đó là: tham, sân, si, mạn, và nghi. Cộng chung cả 
kiến hoặc và tư hoặc sẽ bao gồm mười loại phiền 
não (kieéa) căn bản, là cội nguồn của sinh tử, khổ 
đau. Đối với các tư hoặc (tham, sân, si, mạn, nghị), 
vì tính chất của nó rất sâu nặng, u ám, khó dứt trừ 
nên được gọi là độn sử (khó điều phục). Ngược lại 


đối với các kiến hoặc thì tính chất của nó thuộc về 
nhận thức, dễ điều phục hơn nên được gọi là lợi 
sử. Do vậy, về mặt tu tập, chỉ khi nào hành giả đạt 
đến địa vị Tu đạo trở lên thì mới đoạn trừ được 
các tư hoặc. Đối với kiến hoặc, hành giả khi bước 
vào địa vị Kiến đạo thì có thể đoạn trừ các tri kiến 
mê lầm này. Bậc Thánh A-la-hán được xem là đã 
đoạn trừ tất cả kiến hoặc và tư hoặc. 


13. Tuệ giác sẽ phát sinh như thế nào trong việc 
tu tập các Thánh đế? 


Theo quan điểm của Luận Câu Xá, tuệ giác 
về các Thánh đế sẽ phát sinh theo thứ tự £ử trí hữu 
lậu, tức trí tuệ bình thường còn mang theo phiền 
não, cho đến trí vô lậu, tức trí tuệ thanh tịnh đưa 
đến giải thoát, giác ngộ. Trí vô lậu bao gồm hai loại 
là Pháp trí và Loại trí như đã đề cập ở trên (xem 
thêm ở câu hởi 09). Do công năng tu tập, vận dụng 
hai loại trí này để quán niệm về các Thánh đế nên 
phát sinh thêm bốn trí nữa, đó là: Khổ trí, Tập trí, 
Diệt Trí, và Đạo trí. Đây là sáu tuệ giác thuộc về 
Thánh hữu học (sekkhä)”. Tiếp tục hành trì cho 
đến khi bậc Thánh hữu học nhận thức rõ rằng “ta 
đã biết Khổ, ta đã dứt Tập, ta đã chứng Diệt, ta 
đã tu Đạo” thì phát sinh Tha tâm trí, Tận trí và 
25. Trên căn bản, một vị Thánh Hữu học đã thành tựu tám chi phần Thánh 
đạo nhưng chưa trọn vẹn, vẫn phải tiếp tục tu tập. Thánh hữu học bao gồm 
các Thánh Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm. Thánh vô học là bậc 
Thánh A-la-hán. 

26. Ngã dĩ tri Khổ, ngã dĩ đoạn Tập, ngã dĩ chứng Diệt, ngã dĩ tu Đạo. 








Vô sinh trí, đạt đến địa vị vô học, giải thoát hoàn 
toàn các phiền não lậu hoặc trong ba cõi. Tha tâm 
trí là tuệ giác biết được tâm của kẻ khác. Tận trí 
là tuệ giác biết rõ cùng tận các hành tướng của 
Bốn thánh đế. Vô sinh trí là trí biết rõ rằng sinh 
tử đã hết (Tri khổ), phạm hạnh đã thành (Tu đạo), 
việc cần làm đã làm xong (Chứng diệt), và không 
còn tái sinh nữa (Đoạn tập)””. Cách trình bày này 
tương tự như khái niệm Chứng chuyển trong ba 
Chuyển luân (xem thêm ở câu hỏi 05). Có thể tóm tắt 
như sau, tuệ giác chứng đắc từ Bốn thánh đế được 
bắt đầu từ sự tu tập ở địa vị phàm phu cho đến 
khi phát triển bốn thiện căn (noãn, đảnh, nhẫn, 
và thế đệ nhất) đây đủ; tại đây hành giả sẽ phát 
khởi tâm Khổ pháp trí nhẫn (tâm đầu tiên trong 
lộ trình hiện quán). Đây là tâm mang tính chất vô 
lậu, nhưng ở giai đoạn mới phát sinh (nhẫn)” nên 
được xem là thuộc về Thế tục trí (sa„vrfijñäna). 
Tiếp theo Thế tục trí, hành giả sẽ lần lượt chứng 
đắc Pháp trí, Loại trí, Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo 
trí, Tha tâm trí, Tận trí, và Vô sanh trí”. Đây là 
mười loại tuệ giác vô lậu giải thoát mang tính chất 
đặc thù do tu tập Bốn thánh đế mà thành tựu. 


27. Ngã sinh dĩ tận, phạm hạnh di lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. 

28. Xem thêm ở câu hỏi 09. 

29. Thế tục trí (samvrtijñana), pháp trí (dharmajñana) và loại trí 
(avayajñana), khổ trí (dulhkhajñäna), tập trí (samudayajñana), diệt trí 
(nirodhajñäna), đạo trí (mãrgajñäna), tha tâm trí (paracittajñaäna), tận trí 
(ksayajñäna) và vô sinh trí (anutpadajñäna). 


14. Có thể xem cách trình bày về Hiện quán 
Thánh đế là chuẩn mực không? 


Nếu nói về chuẩn mực, thì những gì Đức 
Phật dạy về Bốn thánh đế luôn được xem là chuẩn 
mực. Nói khác đi, chính Bốn thánh đế tự nó đã là 
chuẩn mực. Không cần phải đặt thêm một chuẩn 
mực nào nữa. Vấn đề còn lại tùy thuộc vào trình 
độ tâm linh hay con mắt tuệ giác của mỗi hành 
giả. Đối với những vấn đề thể chứng tâm linh 
này, thực ra, dù lý luận có sắc bén như thế nào 
đi nữa cũng trở thành viễn vông, vô ích. Chỉ có 
các bậc hành giả, nếu không muốn nói là Thánh 
giả, có trình độ tâm linh (dĩ nhiên là có cao thấp 
khác nhau) biện giải mà thôi. Do vậy, những kiến 
giải về Bốn thánh đế như được trình bày ở đây 
không nhằm đưa ra một chuẩn mực, mà chỉ giới 
thiệu những quan điểm mang tính cách tiêu biểu. 
Dĩ nhiên, có nhiều cách thức trình bày khác nhau 
về cùng một vấn đề; và điều đó đã tạo nên các 
cuộc tranh luận sôi nổi trong lịch sử phát triển các 
bộ phái Phật giáo như Nguyên thủy Thượng Tọa 
bộ (S/haviras), Đại Chúng bộ (Mlahasanghikas), 
Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvasfivadinms).. Nói về 
những kiến giải liên quan đến giáo thuyết về Bốn 
thánh đế, ở đây chúng ta chỉ đề cập đến một vài 
cơ sở quan trọng bao gồm bài kinh Chuyển Pháp 
Luân (xem thêm ở câu hỏi 05)*9 và một vài luận giải 


30. Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana Sutta), SN 56.11. 





4I 


42 





của Câu Xá (Abhidharmakosa)°', một bộ luận nổi 
tiếng thuộc Nhất Thiết Hữu bộ”, song hành với 
Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhimagea)}* thuộc 
Nguyên thủy Thượng Tọa bộ. Kiến giải về Hiện 
quán Thánh đế theo Câu Xá Luận như đã được 
trình bày (xem thêm ở câu hỏi 07), rõ ràng đã cung 
cấp cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về 
phương diện nhận thức. Tuy nhiên, điều đáng lưu 
ý ở đây là, mặc dù có những kiến giải khác nhau về 
Bốn thánh đế, nhưng tất cả sự khác nhau đó đều 
tập trung vào một lộ trình mà Đức Phật đã đặt ra, 
đó là con đường Trung đạo với những nguyên tắc: 
“biết Khổ, dứt Tập, chứng Diệt, và tu Đạo” Chính 
lộ trình tâm linh này là điểm gặp nhau giữa các 
luận thư, bao gồm cả Thanh Tịnh Đạo lẫn Câu Xá. 
Những chi tiết khác biệt trong cách trình bày và 
biện luận về Bốn thánh đế, do vậy, đều thuộc về 
hàng thứ yếu. 


31. Luận này do Ngài Vasubandhu biên soạn. Đây là bộ luận tóm tắt giáo 
nghĩa của Nhất Thiết Hữu bộ, một bộ phái được xem là dấu gạch nối giữa 
Tiểu thừa và Đại thừa. Tư tưởng Câu Xá đã có ảnh hưởng lớn trong việc 
phát triển nền Phật học Trung Hoa và Nhật Bản cũng như các nước theo 
Phật giáo Phát triển. 


32. Xem thêm ở câu hỏi 16. 


33. Buddhaghosa. The Path of Purification (Visuddhimagga). Bhikku 
Nanamoli (trans.). Colombo, Ceylon: R. Semage, 1964. Xem bản dịch tiếng 
Việt của Thích nữ Trí Hải. Luận này do Ngài Buddhaghosa biên soạn vào 
khoảng thế kỷ thứ V sau TL. Đây là bộ sách tóm tắt giáo lý Nguyên thủy 
dựa trên Kinh tạng Pali. 


15. Sau khi Phật diệt độ, sự phát triển của Phật 
giáo đã diễn ra như thế nào? 


Theo nhận định của nhà Phật học Ed- 
ward Conze, thì những øì chúng ta có thể biết một 
cách chắc chắn về lịch sử phát triển của Phật giáo, 
chỉ được tính từ thời cai trị của hoàng đế Asoka 
(A-dục), từ năm 274 đến 236 trước Tây lịch. Còn 
các sự kiện cũng như niên đại trước đó đều mang 
tính cách phỏng chừng. Sở dĩ không thể xác định 
chắc chắn là vì chính những tư liệu mà chúng ta 
đang có hiện nay cũng chỉ tường thuật các sự kiện 
mà nó đã xảy ra trước thời điểm kiết tập và ghi 
chép hằng thế kỷ, từ 200 đến 500 năm. Các học giả 
cận đại cũng phỏng chừng rằng Đức Phật đã sống 
trước vua Asoka vài trăm năm, khoảng năm 563 
đến 483. Và cũng vào thời điểm này, tức là trong 
thời gian trị vì của vua Asoka, khoảng từ 100 năm 
đến 200 năm sau Phật diệt độ, giáo hội Tăng già, 
sau lần kết tập kinh điển lần thứ hai, bắt đầu chia 
thành hai bộ phái chính: Trưởng lão Thượng Tọa 
bộ (Sthaviras) - phái Nguyên thủy, và Đại Chúng 
bộ (Mahasanghikas) - phái số đông. Từ hai bộ phái 
này, theo thời gian, tiếp tục phân chia ra khoảng 
hơn 18 bộ phái nữa”. Sự phân phái này đã nảy 
sinh các cuộc biện luận sôi nổi về nhiều vấn đề tư 


34. Conze, Edward. Buddhist Thought in India: Three Phases of Buddhist 
Philosophy. London: Allen & Unwin, 1962. 

Dutt, Nalinaksha. Buddhist Sects in India. Delhi: Motila Banarsidass 
Publishers, 2007. 





43 





q14 


tưởng triết học, chúng kéo dài hằng thế kỷ cho đến 
thời kỳ cuối của Đại thừa, vào khoảng sau thế kỷ 
thứ 7. Trong suốt quá trình phân phái này, nền văn 
học Phật giáo của các bộ phái đã được hình thành, 
các trào lưu tư tưởng của Phật giáo-thời đại được 
phát triển, mà nổi bật hơn hết là sự hình thành hệ 
thống triết học A-tỳ-đàm (Luận tạng) của cả hai 
truyền thống Nam truyền và Bắc truyền và những 
tác phẩm kinh điển Đại thừa (Kinh tạng). Chúng 
ta sẽ có dịp điểm qua một số vấn đề Phật học trong 
giai đoạn phát triển này. Bảng tóm tắt dưới đây là 
những phân phái đáng chú ý theo cách trình bày 


của Conze. 





Phân phái diễn ra sau Phật Niết-bàn (NB) khoảng 140 năm 





(140 năm sau Phật NB = khoảng năm 340 trước TL) 
Trưởng Lão bộ (Sthaviras) # Đại Chúng bộ (Mahäsanghikas 
(Khoảng năm 280 trước TL) 

Trưởng Lão bộ # Độc tử bộ (Vatsiputriya) 
(Khoảng năm 244 trước TL) 

Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivadins) # Phân biệt bộ 
(Vibhajyavadins) 

(Khoảng thế kỷ thứ I đến 150 năm sau) 

Đại thừa không có hệ thống 
(Khoảng năm 150 Tây lịch trở đi) 

Trung Quán và Duy Thức 
(Khoảng thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VI) 
Kim Cang thừa 











16. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân phái 
trong lịch sử Phật giáo? 


Có rất nhiều lý do đưa đến sự phân phái 
trong lịch sử phát triển của Phật giáo, nhưng hầu 
hết các sử liệu đều đề cập đến hai lý do nổi bật 
như sau: Nguyên nhân phân phái lần đầu tiên, (1) 
theo Nam truyễn, là do mười điễều "phi pháp” của 
nhớm T}-kheo thành Vaisälr (Tỳ-xá-Ìy); và (2) theo 
Bắc truyễn, là do năm “nghỉ vấn” của Đại Thiên”. 
Mười điều phi pháp có liên hệ đến giới luật, đại 
khái là: Tỳ-kheo có thể ăn muối để dành qua đêm; 
có thể sau khi ăn xong, rời khỏi chỗ, rồi ngổi ăn 
tiếp; có thể đi sang nơi khác ăn thêm; có thể dùng 
sữa và đường hòa lại uống ngoài bữa ăn chính; 
có thể uống rượu tự chế biến từ trái cây... Mười 
điều “phi pháp” này phản ảnh những mong muốn 
điều chỉnh một vài giới luật do Phật chế. Năm 
nghi vấn của Đại Thiên, ngược lại, là những vấn 
nạn về phẩm tính không tuyệt đối hoàn hảo của 
các vị A-la-hán. Ông cho rằng, một vị A-la-hán 
có thể vẫn còn vướng phải một vài chướng ngại, 
như các vị ấy còn phải nhờ vào sự hướng dẫn của 
người khác, còn có điều nghi hoặc, còn có điều 
chưa biết, có thể các vị ấy vẫn còn bị ảnh hưởng 
bởi những phiền não từ giấc mơ. Cuộc tranh luận 
bất phân thắng bại này đã đưa đến sự phân chia 
Tăng già thành hai phái: Trưởng Lão bộ và Đại 


35. Nguyên nhân phân phái được trình bày trong Dị Bộ Tông Luân Luận và 
Kathävatthu (Những điểm dị biệt). 





45 





Chúng bộ. Sự phân phái lần hai giữa Trưởng Lão 
bộ và Độc Tử bộ (Vãtsiputriya)* liên quan đến sự 
xuất hiện của Nhân thể luận, quan điểm cho rằng, 
mặc dù Đức Phật dạy năm uẩn là vô ngã, nhưng 
có một “nhân thể” (pudgala) không phải năm uẩn 
cũng không khác với năm uẩn vẫn tổn tại. Chính 
cái nhân thể mang tính cách thường hằng này là 
nền tảng mà qua đó mỗi cá thể phải gánh chịu 
trách nhiệm luân lý như nhân quả, nghiệp báo. 
Quan điểm Nhân thể luận này đã gây nên những 
chống đối mạnh mẽ từ mọi phía. Theo đánh giá 
của Conze, “Nhân thể luận” của Độc Tử bộ đại 
diện cho sự phản ứng của giới trí thức đương thời 
chống lại những quan điểm cứng nhắc về giáo 
nghĩa. Nhưng trong một mức độ nào đó, có thể 
nói một vài quan điểm của bộ phái này là tiền thân 
của triết học Đại thừa, chẳng hạn có sự gần gũi 
giữa khái niệm “Nhân thể” với lánh Không của 
Trung Quán, và Tàng thức của Duy Thức. Sự phân 
phái lần thứ ba diễn ra giữa Nhất Thiết Hữu bộ và 
Phân Biệt bộ (Vibhajyavadins)?” là do luận thuyết 
“Tam thế thực hữu” của Katyayaniputra (Ca-na- 
diễn-ni-tử). Thuyết này cho rằng, nếu không có 
cái bản thể tồn tại suốt từ quá khứ đến vị lai thì 
hiện tại sẽ được nối dài như thế nào để cho nhân 
quả, nghiệp báo trong ba thời hình thành? Do vậy, 
36. Lấy tên của vị sáng lập (Vatsiputriya) đặt tên cho bộ phái. Tên gọi khác 
của bộ này là Trụ tử bộ. 


37. Bộ này cũng còn gọi là Thượng Tọa bộ, về sau được truyền bá và phát 
triển lớn mạnh ở các nước Phật giáo Nam truyền - Theravada. 


tuy nhân là vô ngã nhưng pháp thì luôn hiện hữu 
trong ba thời (quá khứ, hiện tại, và vị lai). Đây là 
một tiền đề triết học quan trọng và cũng là ý nghĩa 
của chính tên gọi: Nhất Thiết Hữu bộ, hay Hữu 
bộ (bộ phái chủ trương tất cả đều tồn tại). Sau lần 
phân hóa này Nhất Thiết Hữu bộ đã di chuyển về 
Bắc Ấn, vùng Kasmir; tại đây họ đã truyền bá và 
phát triển trong hơn một ngàn năm. Giới học giả 
cho rằng, Nhất thuyết Hữu bộ là một trong những 
bộ phái Phật giáo đáng kể nhất trong toàn tiểu 
lục địa Ấn Độ. Bộ phái này được xem là dấu gạch 
nối giữa các phái Tiểu thừa và Đại thừa”. Trên 
đây là những bộ phái đáng chú ý đã phân lập và 
hình thành trong vòng 500 năm trước Tây lịch. 
Tiếp theo khoảng năm 500 sau Tây lịch là sự hình 
thành của Đại thừa với các trường phái nổi bật 
bao gồm Trung Quán, Duy Thức, và Kim Cang 
thừa (Mật tông). 


17. Có thể trình bày đại cương về Trưởng Lão 
bộ, Đại Chúng bộ, và Nhất Thiết Hữu bộ? 


Trưởng Lão bộ (Sthaviravada) còn gọi là 
Thượng Tọa bộ hay Phật giáo Nguyên thủy. Trong 
lịch sử phân phái lần đầu, dưới triểu vua Asoka, 
Trưởng Lão bộ là bộ phận Tăng già ủng hộ việc 
duy trì truyền thống Phật giáo theo hình thức 
38. Trước khi có thể gọi chung là Phật giáo Truyền thống và Phật giáo Phát 


triển, khái niệm Tiểu thừa và Đại thừa được sử dụng để phân tích về lịch sử 
phân hóa và phát triển của các bộ phái. 





47 





nguyên thủy. Tuy nhiên, theo thời gian, Từ Trưởng 
Lão bộ đã tiếp tục phân hóa thành những chi phái, 
bao gồm: Hóa Địa bộ (Mahi4ãsaka), Pháp Tạng bộ 
(Dharmaguptaka), Ẩm Quang bộ (Kã$ap?ya), 
Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivadins), Phân Biệt bộ 
(Vibhajyavadins)`°... Ngày nay nói đến Thượng Tọa 
bộ là nói đến Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) 
hay còn gọi là Phật giáo Nam truyền hay Nam 
tông. Đại Chúng bộ thuộc về số đông, tách ra từ 
Trưởng Lão bộ trong lần phân hóa đầu tiên. Từ 
Đại Chúng bộ tiếp tục phân hóa thành các chi 
phái, bao gồm: Nhất Thiết bộ (Ekavyaharika), 
Khôi Sơn Trụ bộ (Gokulika), Thuyết Xuất Thế 
bộ (Lokoffaravadin), Đa Văn bộ (Bahusrutiya), 
Thuyết Giả bộ (Prajñaptivadin) và Chế Đa Sơn bộ 
(Caitika). Tư tưởng của Đại Chúng bộ được xem là 
tiên thân của Đại thửa sau này với các quan niệm 
về “hóa thân Phật, một Đức Phật toàn năng, toàn 
trí vượt lên trên mọi giới hạn của không gian và 
thời gian, cũng như về trí tuệ siêu việt (nhất thiết 
trí) của Ngài. Theo đánh giá của các nhà Phật học, 
chính Đại Chúng bộ đã gieo hạt giống Đại thừa 
vào lịch sử phát triển của Phật giáo khi họ đề cao 
các đức tính siêu nhiên của Phật, những giá trị 
vượt lên trên thế giới nhị nguyên, cũng như nhấn 
mạnh đến sự bất lực của ngôn ngữ, khái niệm 
trong việc mô tả Niết-bàn... Đối với Nhiết thiết 


39. Phân biệt bộ tiếp nối Trưởng Lão bộ; từ Phân biệt bộ hình thành 
Thượng Tọa bộ. 


Hữu bộ, một bộ phái được đánh giá là đã có những 
đóng góp lớn trong việc phát triển giáo nghĩa. Theo 
nghiên cứu của Nalinaksha Dutt, sự đóng góp của 
bộ phái này phải kể đến các phân tích và biện giải 
về các Uẩn (skandha), Xứ (äyatana), Giới (dhätu), 
các Thánh đế (aryasafya)°, Duyên khởi (skt. 
pratityasamutpäda)... Các nhà Đại thừa trên thực 
tế đã chấp nhận tất cả những quan điểm biện giải 
này. Bên cạnh đó, Nhất Thiết Hữu bộ cũng trình 
bày những quan điểm về Sắc thân (rzpakaya) và 
Pháp thân (dharmakaya), về Không (ýñnyafä) và 
Chân như (/afhzfa); lý thuyết này dĩ nhiên cũng 
có phần trong khái niệm Thọ dụng thân hay Báo 
thân (sambhogakaya) thuộc học thuyết Tam thân 
(frikäya) của trường phái Duy Thức sau này. 


18. Đại cương về diễn tiến của lịch sử tư tưởng 
Phật giáo như thế nào? 


Để có một cái nhìn khái quát về dòng diễn 
tiến của lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo, từ 
khởi nguyên cho đến hậu Đại thừa, chúng ta cần 
điểm qua một một số chủ để chính sau đây: (1) 
Trước hết phải nói đến một đạo Phật bản nguyên. 
Đấy là giai đoạn đầu tiên đạo Phật xuất hiện 
trong lịch sử con người. (2) Kế đến là đạo Phật 
do Chánh pháp dẫn đạo. Đây là thời kỳ sau Phật 
diệt độ. Ngay trước lúc nhập đại Niết-bàn, Đức 


40. Xem thêm ở câu hỏi 07. 





50 





Phật đã dạy hàng đệ tử của Ngài hãy lấy Pháp và 
giới luật làm Thầy, làm nơi nương tựa tu tập. Thời 
kỳ này kéo dài khoảng hơn 100 năm.(3) Tiếp theo 
đó là thời kỳ một đạo Phật với nhiều bộ phái đã 
xuất hiện và kéo dài khoảng 500 năm. (4) Tiếp đến 
là thời kỳ Đạo Phật Phát triển. Đây là thời điểm 
xuất hiện những trào lưu tư tưởng hiện đại mang 
đậm màu sắc triết lý xã hội và nhân văn. Trào lưu 
này cũng kéo dài 500 năm kể từ thế kỷ thứ nhất. 
(5) sau cùng là một đạo Phật hiện đại hóa. Đây là 
một đạo Phật dung hòa mọi dị biệt theo trào lưu 
toàn cầu hóa, đồng thời cũng là một đạo Phật đối 
diện với các giải minh của khoa học và các vấn 
đề trong xã hội công nghiệp, hiện đại. Một cách 
phỏng chừng, chúng ta có thể khái quát lịch sử 
phát triển của Phật giáo theo từng giai đoạn: 500 
năm trước Tây lịch, 500 năm sau Tây lịch, 500 năm 
tiếp theo, và 1.000 năm thứ hai. Đây là cách nhìn 
chung của giới học giả hiện đại. 


19. Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật bản nguyên? 


Nói đến đạo Phật bản nguyên là nói đến một 
một Đức Phật lịch sử, giáo pháp, và giáo đoàn của 
Ngài. Đối với lĩnh vực này, ngoài vấn để niên đại, 
chúng ta có thể hiểu biết phần nào dựa vào những 
công trình khảo cổ và biên dịch hiện đại, nhất là 
công trình nghiên cứu, dịch thuật, và tổng hợp năm 
bộ kinh Nikäya bằng tiếng Pali và các bộ Luật (Vi- 


naya) của hội Pali Text Society. Dựa trên những tài 
liệu này, chúng ta có thể tóm tắt về một đạo Phật 
bản nguyên, bao gồm ba Ngôi Báu (Tam Bảo) với 
những tính cách đặc trưng như sau. a. Đức Phật 
(Buddha): Ngài là một con người lịch sử, sinh ra, 
lớn lên, từ bỏ cung đình, xuất gia làm sa môn ẩn 
sĩ, tu tập và chứng đắc giác ngộ tối thượng. Sau khi 
giác ngộ với đầy đủ tuệ giác ba minh (các loại thần 
thông), Ngài trở thành một vị Phật đầu tiên trong 
lịch sử con người. b. Pháp (Dharma): Sau khi giác 
ngộ, Ngài đã bát đầu truyền bá Chánh pháp cho 
chúng sanh. Đấy là những giáo lý căn bản, thực tiễn 
mà con người bình thường có thể nghe, hiểu và tu 
tập. Pháp được dạy trong suốt cuộc đời truyền bá 
của Đức Phật bao gồm: Bốn thánh đế, Ba pháp ấn, 
Duyên khởi, Vô ngã và con đường Thánh đạo tám 
nhánh với 37 phần trợ đạo, được khái quát theo ba 
tính chất giới, định và tuệ. c. Tăng (Sangha): Tăng là 
đoàn thể những người tu sĩ xuất gia theo Phật tu tập 
đạo giác ngộ. Đối với đạo Phật bản nguyên, đoàn 
thể Tăng già đa phẩn là các vị Thánh tăng, phân 
chia theo bốn phẩm vị Thanh văn, từ Tu-đà-hoàn 
cho đến A-la-hán. Lý tưởng giác ngộ của hàng Phật 
tử chính là hình ảnh của các vị A-la-hán. Niết-bàn 
được xem sự tịnh lạc (sãwa), vi diệu (parfa), chấm 
dứt hoàn toàn các phiền não, nhiễm ô (kilesa). 





51 





20. Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật do Chánh pháp dẫn đạo? 


Đạo Phật do Chánh pháp dẫn đạo là ý muốn 
của Đức Phật. Ngay trước lúc Ngài nhập diệt, Ngài 
A-nan, thị giả của Đức Phật hỏi rằng, sau khi Ngài 
diệt độ, chúng Tăng sẽ nương tựa vào ai, và lấy 
ai làm người lãnh đạo. Đức Phật đã dạy: “..Này 
Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính mình. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một nơi nào khác”*. Ở 
đây, Chánh pháp bao gốm cả giới luật. Phật giáo mà 
thiếu vắng Đức Đạo Sư quả thật là khó khăn cho 
việc điều hành giáo hội nếu không có Giới-pháp 
làm nền tảng. Do vậy, một thời gian ngắn ngay sau 
khi Đức Phật diệt độ, Ngài Ca-diếp, vị đệ tử lớn 
trong Tăng đoàn đã đứng ra triệu tập hội nghị để 
kết tập lời dạy của Đức Phật. Trong hội nghị (đầu 
tiên) này Giới-pháp được kết tập theo hình thức 
truyền tụng bằng miệng (khẩu truyền). Nhờ vào 
trí nhớ siêu việt của các bậc Thánh như ngài Ưu- 
ba-li, A-nan và các vị A-la-hán, những người trực 
tiếp nghe lời dạy của Đức Phật, nên việc trùng 
tuyên Giới-pháp đã thành tựu viên mãn. Khi Giới- 
pháp đã được định hình (thống nhất về quan điểm) 
thông qua hội nghị này, Tăng đoàn đã lấy đó làm 
chuẩn rmực cho đời sống tu tập. Và thời kỳ Phật 


41. Kinh Đại Niết-bàn (Mahäparinibbana Sutta) DN.16.26 


giáo do Chánh pháp dẫn đạo này đã kéo đài suốt 
hơn 100 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết-bàn. 


21. Có thể trình bày đại cương về thời kỳ đạo 
Phật với nhiều bộ phái? 


Thời kỳ đạo Phật với nhiều bộ phái diễn ra 
trong thời gian cai trị của hoàng đế Asoka (247- 
236 T.TL)”. Đây là thời kỳ mà Phật giáo không 
còn là một đoàn thể Tăng già duy nhất; mà trái 
lại, Phật giáo được biết đến với ít nhất 18 bộ phái 
trên khắp xứ Ấn Độ. Chắc chắn có rất nhiều lý 
do phân phái mà chúng ta không làm sao biết hết 
được. Ở đây chỉ đề cập đến một vài lý do đáng chú 
ý. Trước hết, Đức Phật đã không ban hành một 
quy chế hay chỉ định người lãnh đạo giáo hội Tăng 
già, mà Ngài nhấn mạnh đến yếu tố lấy Giới pháp 
làm chỗ nương tựa. Ấn Độ là một đất nước rộng 
lớn với nhiều ngôn ngữ, Tăng sĩ thường đi hành 
hóa các nơi, từ trung tâm này đến trung tâm khác, 
họ cùng chia sẻ một kho tàng Giáo pháp chung, 
và đấy là cách thức để duy trì mọi liên hệ và hiểu 
biết lẫn nhau giữa các vị tu sĩ du hành. Tuy nhiên, 
Giáo pháp chỉ được truyền bá bằng miệng (khẩu 
truyền) và được cất giữ bằng trí nhớ. Dĩ nhiên, 
nhớ khác nhau, nghe khác nhau, trình độ tu tập 
khác nhau, cộng với sự chi phối của phong tục, tập 
quán và địa lý khác nhau, cũng như những nhu cầu 


42. Conze, Edward. Buddhism - A Short History, England: Oxford, 2008. tr.01. 





53 





khác nhau từ thực tế cuộc sống... đã tạo ra những 
bất đồng. Những bất đồng về các điều kiện có liên 
hệ đến đời sống du hành có thể bỏ qua, nhưng 
đáng chú ý hơn hết là những bất đống về “triết lý 
giác ngộ”. Đây quả là một vấn đề lớn lao mà hàng 
Tăng sĩ phải đối diện trong khi vắng bóng một 
bậc Đạo sư hoàn hảo như Đức Phật. Đấy là lý do 
chính đưa đến những nỗ lực kết tập kinh điển của 
các cộng đồng Tăng sĩ khác nhau cùng với những 
quan điểm khác nhau. Điều này dẫn đến sự hình 
thành các bộ phái Phật giáo khác nhau, mà đáng 
chú ý nhất là ba bộ phái: Thượng Tọa bộ, Nhất 
Thiết Hữu bộ, và Đại Chúng bộ (xem thêm ở câu 
hởi 17). Cũng trong thời kỳ này, nền văn học A-tỳ- 
đàm (Luận tạng), một bộ phận quan trọng trong 
ba tạng (Kinh, Luật, Luận), của các bộ phái đã 
được phát triển một cách đa dạng và phong phú. 
Trong thời kỳ này, các tông phái đều ra sức phát 
triển nền văn học không những để bảo vệ mà còn 
để biện hộ cho quan điểm riêng của từng bộ phái. 
Các bộ kinh được kết tập về sau như Bổn Sanh 
(Jataka) và Thí Dụ (Avadana) đã được Nhất Thiết 
Hữu bộ và Thượng Tọa bộ truyền bá rộng rãi đến 
quần chúng với mục đích phổ cập hóa đạo Phật. 
Đấy là chứng tích còn lại ở các hang đá nổi tiếng 
thế giới Sanchi và Bharaut. Thông qua các chuyện 
tiền thân (J2faka), các hạnh Ba-la-mật cũng được 
đề cao, trong đó vai trò của người cư sĩ hộ trì Phật 
pháp được thể hiện qua công hạnh Bố thí Ba-la- 


mật. Về mặt tâm linh, mục tiêu tối hậu của giác 
ngộ-giải thoát, đối với Thượng Tọa bộ là quả vị A- 
la-hán, nhưng đối với Nhất Thiết Hữu bộ là quả vị 
Chánh đẳng giác, còn đối với Đại Chúng bộ là quả 
vị Phật. Iheo những nghiên cứu hiện đại, thì các 
quan điểm về Bồ-tát, các hạnh Ba-la-mật và quả vị 
Phật như là mục tiêu tối hậu, là những dấu vết duy 
nhất của Đại thừa (Phật giáo Phát triển) được tìm 
thấy trong giáo lý của Đại chúng bộ, Nhất Thiết 
Hữu bộ và những chi phái trực thuộc hai bộ này. 


22. Có thể trình bày đại cương về thời kỳ Phật 
giáo Đại thừa? 


Phật giáo Đại thừa có thể được tính từ thời 
kỳ phát triển của các bộ phái, đặc biệt là Nhất Thiết 
Hữu bộ và Đại Chúng bộ, kéo dài cho đến khi các 
giáo thuyết về Ba-la-mật (Paramitas), Bồ-tát (Bo- 
dhisattva), Tánh Không (Sũnyatä), Pháp Thân 
(Dharmakaya)... cùng với các kinh điển Đại thừa 
xuất hiện. Để có thể biết chính xác đạo Phật Đại 
thừa (Phát triển) bắt đầu từ khi nào, các nhà Phật 
học đựa vào tiến trình phát triển giáo nghĩa của các 
bộ phái, nổi bật là sự xuất hiện của các kinh Bốn 
Sanh (Jataka) và Thí Dụ (Avadana). Người ta đã tìm 
thấy sự nhấn mạnh đến ý nghĩa và giá trị của các 
truyện tiền thân của Đức Phật được ghi chép trong 
các kinh Bổn Sanh; cũng như hình ảnh của các vị 


43. Dutt, Nalinaksha, Buddhist Sects in India, Delhi: Motila Banarsidass 
Publishers, 2007. 





55 


56 





Bồ-tát và ý nghĩa của các hạnh Ba-la-mật trong các 
kinh Thí Dụ“. Đời sống tu tập của các vị Bồ-tát 
và các hạnh Ba-la-mật ở đây đã giới thiệu một lý 
tưởng mới cho người cư sĩ tại gia. Thông qua các 
hạnh Ba-la-mật, người cư sĩ cũng có thể tu tập và 
đạt đến quả vị Phật chứ không nhất thiết phải xuất 
gia như các vị tu sĩ với đời sống thoát ly thế tục. Do 
vậy, sự phát triển các giáo thuyết của Đại Chúng bộ 
và Nhất Thiết Hữu bộ đã từng bước góp phần hình 
thành nên một Phật giáo Đại thừa hay còn gọi là 
Phật giáo Phát triển. Sự liên hệ giữa Phật giáo bộ 
phái và Phật giáo Đại thừa có thể được tìm thấy 
qua những giáo nghĩa về Bồ-tát, các Ba-la-mật, quả 
vị Phật chánh đẳng giác, ba thân Phật, tánh Không, 
Chân như, và tiến trình thập Địa (bhũm)°. Có thể 
nói rằng, chính sự phát triển giáo thuyết của các bộ 
phái nói chung đã sản sinh ra một hệ thống giáo 
thuyết mới mẻ, tân kỳ, đặc sắc mang tên là Phật giáo 
Đại thừa. Điều này cũng như thân cây đại thụ sinh 
ra những cành nhánh theo từng thời tiết và giai 
đoạn thích hợp với điều kiện thực tế. Bản kinh Đại 
thừa cổ xưa nhất được tập thành vào khoảng thế kỷ 
thứ nhất trước Tây lịch bằng ngôn ngữ Sanskrit là 
bản Astsahasrikã-präjñäparamita sũtra (Tiểu phẩm 
Bát-nhã, hay Bát Thiên Tụng Bát-nhã). 


44. Các kinh Thí Dụ (Avadana) là tác phẩm của Nhất Thiết Hữu bộ. 
45. Như được trình bày trong kinh Thập Địa (Da§abhũmika-sũtra). 


23. Khái niệm Tiểu thừa, Đại thừa, và Tam thừa 
là gì? 


Khái niệm Tiểu thừa (Himayäna) mang ý 
nghĩa biểu tượng của cỗ xe nhỏ được dùng để chỉ 
cho giáo nghĩa của những bộ phái Phật giáo. Tuy 
nhiên, danh từ này không được sử dụng cho đến 
khi xuất hiện ý tưởng về cỗ xe lớn, ám chỉ cho giáo 
nghĩa của Đại thừa (Mlahäyäna). Quan niệm về 
lớn hay nhỏ không có trong thời Đức Phật còn 
tại thế; chúng chỉ xuất hiện trong quá trình phân 
hóa các bộ phái. Tam thừa (friyäna) là Thanh 
Văn thừa (ý#aävakayana), Duyên Giác hay Độc 
Giác thừa (0rafyekabuddhayana) và Bồ-tát thừa 
(bodhisattvayana). Theo cách trình bày của Nhất 
Thiết Hữu bộ thì Thanh Văn thừa chỉ cho các 
hành giả đạt đến Niết-bàn tối thượng với quả vị 
A-la-hán. Độc Giác thừa chỉ cho các hành giả sau 
khi đạt đến Niết-bàn thì diệt độ mà không thuyết 
pháp giáo hóa chúng sanh. Phật thừa-Chánh đẳng 
giác chỉ cho các vị Bồ-tát chứng đắc quả vị Phật 
và giảng dạy Chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. 
Theo quan điểm này thì khái mriệm lớn (đại) hay 
nhỏ (tiếu) bao hàm hai vấn đề chính, đó là cứu 
cánh và độ tha. Về mặt cứu cánh, qủa vị Phật là tối 
thượng mà không phải là A-la-hán; về mặt độ tha, 
các vị Bồ-tát là những người luôn phát nguyện độ 
tha rộng lớn - nguyện độ tất cả chúng sanh. Kinh 
Pháp Hoa (Saddharmapundarika-sifra) một bản 
kinh quan trọng của Đại thừa nhấn mạnh rằng, 








ba thừa là ba thành phần của một cỗ xe duy nhất 
mang tên là Nhất thừa (ekayana) hay còn gọi là 
Phật thừa. Khái niệm ba thừa là do Đức Phật vì 
phương tiện mà nói ra đấy thôi; ở đây thật ra chỉ 
có một Phật thừa duy nhất (Duy hữu Nhất Phật 
thừa, vô nhị diệc vô tam, trừ Phật phương tiện 
thuyết). Ba thừa được ví cho xe đê, xe hươu, và xe 
trâu“. Quan niệm của Pháp Hoa cho thấy một sự 
hòa giải những bất đồng giữa các bộ phái với khái 
niệm lớn nhỏ hay hai ba. 


24. Khái niệm Độc giác là gì? 


Độc giác còn được gọi là Bích-chi Phật hay 
Duyên giác Phật (pratyekabuddhayana). Theo Câu 
Xá luận, Độc giác là những hành giả fu hành trong 
cô độc cũng có khả năng chứng đắc tương tự như 
hàng Thanh văn. Trong thời Phật còn tại thế, có 
rất nhiều vị tu hạnh độc giác; và các vị này thành 
tựu đây đủ các đức tánh và tuệ giác của một vị A- 
la-hán. Họ đã thấy được sự thật mà Đức Phật đã 
thấy. Tuy nhiên, họ không có một vị tôn sư dẫn đạo, 
không có cộng đồng Tăng già, và sau khi tu tập viên 
mãn họ cũng không thuyết pháp cho kẻ khác (xem 
thêm ở câu hỏi 23). Họ chọn cuộc sống ẩn sĩ, xa lánh 
thế tục. Đức Phật đã thừa nhận sự hiện diện của 
các vị Độc giác Phật như vậy trong thế giới tâm 
linh của Phật giáo. Trong các kinh Đại thừa thường 


46. Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ. 





nhắc đến các vị Độc giác Phật, những hành giả tự 
tu và tự đạt ngộ do quán lý nhân duyên, thấy rõ 
chân lý từ thế giới thực tại. Tuy nhiên, do không 
cưu mang lý tưởng độ sinh, các vị Độc giác được 
xếp vào hàng nhị thừa, Thanh Văn và Duyên Giác. 


25. Kinh điển Phật giáo đã được kết tập như thế 
nào? 


Nếu tính theo niên đại của Nam truyền Phật 
giáo, từ khi Đức Phật diệt độ (năm 544/ 480 trước 
TL) kéo dài cho đến khoảng bốn thế kỷ sau, kinh 
điển vẫn chưa được ghi chép lại. Trong suốt thời 
gian đó, chư Tăng đã bảo vệ và gìn giữ lời Phật dạy 
trong trí nhớ. Sự thống nhất về kinh tạng được diễn 
ra bằng cách frung tuyên (tụng-đọc bằng miệng) 
nguyên văn lời của Đức Phật. May mắn là vào thời 
điểm đó, các Thánh A-la-hán còn nhiều nên việc 
ghi nhớ lời Phật dạy không mấy khó khăn. Hình 
thức mở đầu các bản kinh luôn có cụm từ “Tôi 
nghe như vầy, một thời Đức Thế Tôn ở tại... (Evan 
me sutam, Ekam samayam Bhagaväa...). Cụm từ 
mở đầu này thường do ngài A-nan tụng-đọc trong 
các lần kết tập kinh điển. Chữ “tôi” ở đây là ngài 
A-nan. Tuy nhiên, sự kết tập bằng lối khẩu truyền 
này càng về sau càng tạo nhiều điều kiện để phát 
sinh những bất đồng. Những gì ghi nhớ trong kí 
ức khác nhau đĩ nhiên vẫn được tôn trọng, và đấy 
cũng là một trong những nhân duyên đưa đến 
phân hóa các bộ phái Phật giáo. Trong lịch sử Phật 





60 


giáo hiện nay có hai tạng kinh được xem là xưa 
nhất đó là fạng kinh Pali gồm năm bộ kinh Nikãya 
thuộc nguyên thủy Thượng Tọa bộ và một tạng 
kinh tương đương khác đó là đó bốn bộ A-hàm 
(Agama) thuộc Nhất Thiết Hữu bộ”. Tạng Pali 
còn được bảo vệ nguyên vẹn. Trong khi fwg A- 
hàm nguyên bản bằng Sanskrit không còn nguyên 
vẹn, chỉ còn lại bản Hán dịch và một số nhỏ được 
tìm thấy nguyên bản bằng Sanskrit và bản dịch 
tiếng Tây Tạng. Ngoài bốn bộ A-hàm thuộc Bắc 
truyền, còn có các kinh Thí Dụ, Bốn Sự... tương 
đương với một số kinh Bổn Sanh (J2faka) trong 
Tiểu bộ của Nam truyền. 

















Tạng Kinh Pali tương đương Tạng Kinh A-hàm 
Pali Sanskrit và Hán ngữ 
5 bộ Nikaya 4 bộ A-hàm 
Trường bộ Trường A-hàm 
(Digha-Nikaya) (Dirgha Ägama) 
Trung bộ Trung A-hàm 
(Majhima -Nikãya) (Madhyama Ägama) 
Tương ưng Tạp A-hàm 
(Samyutta -Nikãya) (Samyukta Ägama) 
Tăng chỉ Tăng Nhất A-hàm 
(Anguttara -Nikäya) (Ekottara Ägama) 
Tiểu bộ (Khuddaka -Nikãya) Kshudraka: Thí Dụ, Kinh 

Bổn Sự 











47. Có quan điểm cho rằng kinh A-hàm thuộc ít nhất ba bộ phái: Nhất Thiết 
Hữu bộ, Pháp tạng bộ, và Đại Chúng bộ. 


26. Có thể cho biết đại cương về kinh tạng Đại 
thừa? 


Theo những nghiên cứu hiện đại, trong 
khoảng thời gian trước Tây lịch 100 năm kéo dài 
cho đến 200 hoặc 300 năm sau Tây lịch, các kinh 
tạng Đại thừa đã xuất hiện một cách phong phú. 
Hầu hết những bộ kinh lớn của Đại thừa được 
xuất hiện một cách tiếp nối qua nhiều thế kỷ. Nhà 
Phật học nổi tiếng thế giới Eward Conze, người đã 
nghiên cứu và chuyển dịch bộ kinh đầu tiên, kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật, đã đưa ra một niên biểu về 
bản kinh này như sau: Tập Bát-nhã Bát Thiên tụng 
(astasahasrika) ra đời khoảng 100 năm trước Tây 
lịch. Tiếp theo là các tập Kim Cương Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa (vajracchedikäaprajñaparamita-sifra) ra 
đời khoảng từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba. 
Và tiếp theo, từ 300 đến 500 năm sau là thời kỳ 
xuất hiện của Bát-nhã Tâm Kinh (Prajñäpäaramitä 
hrdaya sufra). Ngày nay chúng ta có một hệ thống 
kinh tạng Đại thừa đồ sộ được bảo tổn trong ba 
ngôn ngữ chính là Sanskrit (Bắc Phạn), Hán ngữ, 
và Tây Tạng ngữ. lạng Sanskrit bị thất lạc nhiều, 
nhưng các bản dịch từ Sanskrit sang Hán ngữ và 
Tây Tạng ngữ thì hầu như vẫn còn đầy đủ. Dưới 
đây là bảng tóm tắt một số các bộ kinh Đại thừa: 








62 








Kinh Đại Thừa (Sanskrit, 
Hán ngữ, Tây Tạng ngữ) 


Kinh Bát-nhã Ba-la-mật 
(Prajñiãpärarnitä-sutra) 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
(Saddharmapundarika-sutra) 
Kinh Hoa Nghiêm 
(Avatamsakasitra hoặc 
Gandavyuha) 

Kinh Thập Địa 
(Daéabhirmika-sutra) 

Kinh Lăng Già 
(Lankävatära-sitra) 

Kinh Giải Thâm Mật 
(Sandhinirmocana-sutra) 
Kinh Đại Bảo Tích 
(Mahäaratnakifa-sitra) 

Kinh Đại Bát Niết-bàn 
(Mahäaparinirvana-sitra) 
Kinh thuộc Tịnh độ: Vô 
Lượng Thọ (SukhävafIvyiha- 
sữira), Quán Vô Lượng Thọ 
(Amitäyurdhyana-sitra), và 
Kinh Di Đà (Amtabha-sitra) 
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết 
(Vữmalakirtinirdeša) 





Tư Tưởng chính 


Nói về Tánh Không 
(Sinyaia). 

Nói về Tam thừa qui về Nhất 
thừa. 


Nói về tính vô ngại, tương 
tức, tương nhập (một là tất 
cả - tất cả là một). 


Nói về lộ trình tu chứng của 
Đại thừa. 


Nói về A-lại-da thức (4laya- 
viñäna) và ba tự tính 
(trisvabhava). 


Tổng hợp về các pháp Vô lậu 
- giải thoát. 

Tổng hợp về các pháp Vô lậu 
- Niết-bàn. 

Nói về thế giới Tịnh độ và 
con đường tu tập theo pháp 
môn Tỉnh độ. 


Nói về tính Bất nhị và để cao 
năng lực của hàng cư sĩ. 








27. Đặc tính chung của hai tạng kinh (Nguyên 
thủy và Đại thừa) là gì? 


Có thể rút ra một vài đặc tính chung của hai 
tạng kinh sau đây: 

Trước hết, về góc độ sử học, chúng ta không 
thể biết đích xác về các niên đại cổ xưa của các 
tạng kinh, ngay cả đối với các bộ kinh được xem 
là nguyên thủy nhất như tạng Pali và A-hàm. 
Theo nhận định của các nhà Phật học, trong suốt 
400 năm, lời dạy của Đức Phật được cất giữ bằng 
truyền thống khẩu truyền từ thế hệ này sang thế 
hệ khác. Do vậy, vấn đề niên đại của kinh điển luôn 
mang tính cách tóc đoán. 

Về mặt văn bản, những tác phẩm kinh điển 
hiện có được chia thành hai truyền thống đó là 
Nam truyền (Nikaya) và Bắc truyền (A-hàm). 
Từ Nam truyền và Bắc truyền lại được phân chia 
thành hai hệ thống kinh điển: Nguyên thủy và Đại 
thừa (xem thêm ở câu hỏi 25 & 26). Nói về phong cách 
ngôn ngữ, kinh điển Nguyên thủy mang đậm dấu 
ấn khẩu truyền (như lặp đi lặp lại từng câu). Hầu 
hết nội dung chính của kinh được diễn tả bằng 
ngôn ngữ đời sống thực tế và bình dị. Đối với các 
vấn để siêu hình, kinh thường trình bày nội dung 
đi kèm với những so sánh, thí dụ, và ẩn dụ. Trái 
lại, kinh điển Đại thừa luôn chứa đựng màu sắc 
triết lý. Bên cạnh các vấn để siêu hình, nội dung 
của kinh thường được diễn đạt qua hình thức thân 
thoại (mythology). Do đó, ngôn ngữ của Đại thừa 





63 


64 





luôn chứa đựng nhiều hình ảnh biểu tượng và cưu 
mang nhiều ý nghĩa khác nhau (đa nghĩa). 

Về vấn đề kết tập, kinh điển của cả hai truyền 
thống được tập thành trải qua nhiều thế kỷ. Những 
nghiên cứu hiện đại cho thấy rằng, ngay cả những 
tác phẩm của Đại thừa, như kinh Bát-nhã hay Pháp 
Hoa chẳng hạn, những chương cuối được biên soạn 
sau những chương đầu hàng trăm năm”. 

Về hình thức, kinh tạng Pali được sắp đặt 
không theo niên đại hay sự kiện mà fheo độ đải- 
ngắn của từng bẩn kinh, bao gồm: dài, vừa, kết nối, 
tạp, và nhỏ; đấy là tính chất đại thể của Trường 
bộ, Trung bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, và Tiểu bộ. 
Trong khi đó, kinh Đại thừa được bố cục fheo từng 
hệ tư tưởng và giáo thuyết đặc thù, mặc dù có sự 
giao thoa giữa những hệ tư tưởng khác nhau. Ví 
dụ tư tưởng Bát-nhã, tư tưởng Hoa Nghiêm... Về 
thể loại, kinh được phân chia theo 12 thể loại văn 
học” bao gồm hai giai đoạn (1): Kinh, Ứng tụng, 
Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ 
hay Bổn sự, Bổn sanh, Vị tằng hữu, và Phương 
quảng. Theo Kinh Xà Dụ, ở đây chỉ có chín thể tài. 
Về sau, (2) ba thể tài khác đã được thêm vào, bao 
gồm: Nhân duyên (øđãna), Thí dụ (avadäna), và 


48. Conze, Edward. Buddhism Its Essence and Development. New York: 
Dover Publications, Inc., 2003. tr. 31. 


49. Chín thể tài: Kinh (sutta), Ứng tụng (geyya), Biện giải (veyyäkarana), 
Kệ tụng (gatha), Cảm hứng ngữ hay Tự thuyết (udãna), Như thị ngữ hay 
Bổn sự (tivuttaka), Bổn sanh (jataka), Vị tằng hữu (abbhutađhamma) và 
Phương quảng (vedalla). 


Luận nghị (upadesa)”°. Tổng cộng, có tất cả 12 thể 
tài văn học trong kinh điển. 


28. Lịch sử kết tập kinh điển đại khái đã diễn ra 
như thế nào? 


Lịch sử kết tập kinh điển Phật giáo có thể 
được khái quát như sau: Lẩn thứ nhất diễn ra sau 
khi Đức Phật diệt độ một thời gian ngắn, tại thành 
Vương Xá (Rãjagaha). Ngài Đại Ca-diếp (Mahakas- 
sapa) chủ trì đại hội cùng với 500 vị A-la-hán. Đại 
hội kết tập kéo dài suốt mùa an cư nối liền ngay sau 
Phật Niết-bàn. Vua A-xà-thế (Ajaraffhu) đã tài trợ 
cho kỳ kết tập này. Lần kết tập thứ hai điễn ra sau 
Phật diệt độ hơn 100 năm tại thành Vesali. Đại hội 
này bao gồm 700 Tỳ-kheo và kéo dài tám tháng. 
Có thuyết cho rằng đại hội này do vua Kãkãsoka 
bảo trợ. Sau đại hội kết tập này giáo đoàn chia 
thành hai phái: Thượng Tọa bộ và Đại Chúng bộ 
(xem thêm ở câu hỏi 15 8-16). Lần kết tập thứ ba, theo 
Đại sử (Mahavamsa), diễn ra dưới thời vua Asoka, 
tại thành Hoa Thị (Pafalipufta). Đại hội này do vua 
Asoka bảo trợ, dưới sự chủ trì của ngài Mục-kiển- 
liên-tử-đế-tu (Mogealipuffa Tissa) cùng với 1.000 
Tỳ-kheo tham dự. Có thuyết cho rằng, sau đại hội 
này, con trai vua Asoka là ngài Mahinda đã đem 
toàn bộ kinh tạng sang Tích Lan (Sri Lanka) và rồi 


50. Sự phân chia thể tài cũng như ý nghĩa của từng thể tài cũng có nhiều 
quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, đây là công trình thuộc các bộ phái Phật 
giáo, Nhất Thiết Hữu bộ, Đại Chúng bộ... 





65 





66 


sau đó kinh tạng này đã được chuyển dịch sang 
ngôn ngữ Pali với đầy đủ năm bộ Nikaya như hiện 
nay. Irong đại hội này, chỉ nói để cập đến giáo 
nghĩa của Thượng Tọa bộ. Lân kết tập thứ tư diễn 
ra khoảng 400 đến 500 năm sau Phật diệt độ. Có 
ba giả thuyết: Một cho rằng đại hội này do ngài 
Thế Hữu (Vasumira) chủ trì tại Kasmira, miền 
Tây Bắc Ấn Độ, và Vua Kanishka đã bảo trợ. Một 
thuyết khác cho rằng, Vua Vattagamani đã tổ chức 
đại hội này tại đại tu viện Mahinda ở Tích Lan, 
do ngài Mahinda chủ trì. Và một giả thuyết khác 
cho rằng đại hội này do 500 vị A-la-hán và 500 vị 
Bồ-tát kết tập dưới sự chủ trì của ngài Ca-chiên- 
diên-ni-tử (Käfyäyanipuffra), và ngài Mã Minh 
(A$vaghosha) tại Kasmira. Trên đây là sự tóm tắt 
một vài dữ kiện lịch sử và giả thuyết về bốn kỳ kết 
tập. Các kỳ kết tập tiếp theo diễn ra tại Tích Lan 
và Miến Điện. 


29. Với những niên đại, dữ kiện, và giả thuyết 
không thống nhất, yếu tố trung thực và nguyên 
thủy của một bản kinh đã được nghiên cứu như 
thế nào? 


Văn học Pali, cụ thể năm bộ kinh Nikaya, 
còn được bảo tồn nguyên vẹn nhưng đó không 
phải là bản gốc, theo những nghiên cứu hiện đại. 
Văn học Sanskrit tuy bị thất lạc hầu hết, nhưng 
may mắn các bản dịch chữ Hán và Tây Tạng vẫn 
còn nguyên vẹn. Đây là cơ sở để các nhà Phật học 


tiến hành những cuộc ñghiên cứu, so sánh, đối 
chiếu để tìm kiếm những giá trị cổ đại hay giá trị 
nến tảng và chung nhất của các bản kinh. Thí dụ, 
khi đọc bản “So Sánh Kinh Trung A-hàm Chữ Hán 
và Kinh Trung Bộ Chữ Pàli”' của nhà Phật học 
Thích Minh Châu, bạn sẽ có cở hội để thấy được 
“những giá trị” từ những so sánh đối chiếu giữa 
các dịch bản trong các ngôn ngữ khác nhau. Tương 
tự như thế đối với những nghiên cứu, so sánh 
thuộc kinh tạng Đại thừa, như nghiên cứu Kinh 
Lăng Già của D.T. Suzuki, hay nghiên cứu về Bát- 
nhã Ba-la-mật của Conze. Một thí dụ khác về niên 
đại, Conze chẳng hạn, ông đã tiến hành khảo sát 
các bản kinh của các bộ phái khác nhau, như Kinh 
Pháp Cú của Thượng Tọa bộ ở Tích Lan và Kinh 
Tự Thuyết (Udanavarga) của Nhất Thiết Hữu bộ 
được tìm thấy ở sa mạc lân Cương, một bản được 
viết bằng Pali và một bản được viết bằng Sanskrit. 
Khi phát hiện được những đoạn kinh Pali và San- 
skrit giống nhau từng chữ một, thì có thể kết luận 
rằng các bẩn kinh này ra đời cùng một thời điễm 
trước khi phân chia bộ phái, có nghĩa là bản kinh 
đó có trước thời vua Asoka. Nếu các bản kinh có 
những phân đoạn hay bố cục khác nhau, thì chúng 
được xem như có miên đại sau thời vua Asoka. Đối 


51. Xem: Luận án Tiến sĩ “So Sánh Kinh Trung A-hàm chữ Hán và Kinh 
Trung Bộ chữ Pàli” của Thích Minh Châu (1961), do Thích Nữ Trí Hải 
dịch Việt ngữ (1998), Nguyên tác “A Comparative Study of The Chinese 
Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikaya, Ph.D. Thesis, Bihar 
DUniversity, India. 





68 





với hai tạng Nikaya và A-hàm, trên thực tế, có 
những liên hệ nội dung rất chặt chẽ giữa các bản 
dịch Pali (thuộc Thượng Tọa bộ) và bản dịch chữ 
Hán (thuộc Nhất Thiết Hữu bộ). Điều này là cơ sở 
để các nhà Phật học tin tưởng rằng cả hai tạng đều 
là phiên bản của “một cội nguồn””. 

30. Nghiên cứu về lịch sử của kinh tạng cho 
thấy vẫn còn nhiều giả thuyết chưa được chứng 
minh, vậy người Phật tử nên quan niệm như thế 
nào về “Pháp bảo”? 


Đúng như vậy, có những giả thuyết khác 
nhau trong nghiên cứu về lịch sử kết tập kinh tạng 
của hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, 
nhất là trong quá trình phân hóa các bộ phái Phật 
giáo. Thiếu vắng một sự ghi chép rõ ràng về niên 
đại lịch sử đã đưa đến những khó khăn cho các lĩnh 
vực nghiên cứu, biên khảo, và kết tập. Tuy nhiên, 
chúng ta phải thừa nhận rằng, truyền thống khẩu 
truyền của Ấn Độ cổ xưa vẫn cưu mang những 
chủ đích của nó. Hơn thế nữa, Chánh pháp, trong 
ý nghĩa của chân lý thực tại, vốn không hề có lịch 
sử. Đức Phật đã từng tuyên bố rằng, “Dầu Như Lai 
có xuất hiện hay không xuất hiện thì Pháp vẫn là 
như thế!” Ngay cả ý niệm về người kế vị, dắt dẫn 
giáo hội Tăng già thời Đức Phật cũng không được 
52. Đối với Luật tạng cũng vậy, Edward Conze đã đưa ra một ví dụ thú vị 


về một văn bản giới bổn Pratimoksha mà hiện nay có đến 12 phiên bản 
khác nhau. 


lập ra. Giá trị thực thụ của Chánh pháp hoàn toàn 
không có mặt nơi chữ nghĩa, mà trái lại giá trị đó 
nằm ở đời sống tu tập và sự thể nghiệm chân lý 
vốn luôn hiện hữu một cách thường tại. Chúng 
ta may mắn có được cơ hội chiêm nghiệm lời dạy 
của Đức Phật được bảo tồn qua nhiều thế hệ suốt 
mấy ngàn năm lịch sử. Tuy nhiên, những lời dạy 
vàng ngọc đó chỉ là phương tiện, tự nó không đem 
đến một sự giác ngộ, giải thoát nào, mà sự giác 
ngộ, giải thoát chỉ có thể sinh khởi từ trong tâm 
thức giác tỉnh, khám phá chân lý ở mỗi con người. 
Dẫu rằng những gì Đức Phật dạy luôn được xem 
là khuôn vàng thước ngọc, vì những điều đó được 
nhìn từ trí tuệ không ô nhiễm của một Đấng giác 
ngộ chứ không phải là một lý thuyết bình thường. 
Trên con đường giáo hóa chúng sanh với những 
căn tính khác nhau, mặc dù cùng một vấn đề, 
nhưng Ngài đã khéo léo biện giải bằng nhiều cách 
khác nhau. Do vậy, người Phật tử cẩn có một thái 
độ “Trung đạo” trong quá trình tu học. Chúng ta 
không xem lời Phật dạy là những giáo điễu hay tín 
lý độc tôn. Do đó, những kiến giải khác nhau cần 
được tôn trọng và chờ đợi sự minh chứng. Điều 
quan trọng hơn hết, người Phật tử nên gạt bỏ 
những thành kiến cá thể về tông phái để tập trung 
vào những giá trị phổ quát của Phật giáo, và giá 
trị đó chính là Bốn chân lý và những gì được triển 
khai từ Bốn chân lý. 

Trên thực tế, không có kinh điển nào, dù 





69 





Nam hay Bắc, phủ nhận những giá trị phổ quát 
này. Thậm chí những mẫu chuyện trong kinh 
điển Đại thừa, dù thường mang màu sắc huyền 
thoại nhưng luôn mang theo trong chính nó một 
thông điệp tâm linh quan trọng mà đôi khi đòi 
hỏi người đọc phải có một tâm hồn tỉnh thức mới 
có thể lãnh hội được. Nói tóm lại, khi lời dạy của 
Đức Phật được xem là phương tiện, thì ý nghĩa 
của phương tiện mới thực sự là “Pháp Bảo”; nghĩa 
là nó có thể được nhận thức và ứng dụng tùy theo 
căn cơ và trình độ khác nhau. Ý nghĩa “phương 
tiện” theo cách nói của Conze, luôn đòi hỏi phải 
có nhiều hơn một giải pháp cho mỗi vấn đẻ. 


31. A-la-hán và Bổ-tát khác nhau như thế nào? 


Trong bốn quả vị Thanh Văn (Sráavaka), A- 
la-hán (skt. Arhaf; p. Araharf) là quả vị tối cao 
trong thế giới tâm linh của Phật giáo Nguyên thủy. 
Kết hợp hai từ: “zr/” là “giặc hay kẻ thừ; và “ha” 
là tiêu diệt. Arhaf có nghĩa là “tiêu diệt kẻ thừ; ở 
đây kẻ thù là vô minh và ái thủ. Nói khác đi, trong 
tiến trình giải thoát, A-la-hán là người đã đoạn trừ 
hoàn toàn các phiến não, nhiễm ô (mười kiết sử). 
Người đã hoàn toàn giải thoát khỏi sinh tử luân 
hồi trong ba cõi, sáu đường. Trong suốt mấy thế kỷ 
sau Phật diệt độ, A-la-hán là mẫu người lý tưởng 
cho những ai mong muốn thoát ly sinh tử luân hồi 
và an trú trong Niết-bàn vô vi. 

Tuy nhiên, đến khi Phật giáo phát triển 


thành nhiều tông phái, Phật giáo được truyền bá 
sâu rộng vào quần chúng xã hội, và nhất là khi 
hình ảnh của Bồ-tát với các hạnh nguyện cứu khổ 
chúng sanh (Ba-la-mật) xuất hiện, thì mẫu người 
lý tưởng lúc bấy giờ đã chuyển hướng đến trái tim 
đại bi vô lượng của các vị Bồ-tát. Hình ảnh các vị 
A-la-hán an trú trong Niết-bàn tịch diệt bây giờ 
đã bị suy giảm uy quyền trong một xã hội mà nơi 
đó luôn có sự hiện diện của các vị Bồ-tát dấn thân 
thi thiết vào đời để cứu độ chúng sanh. Giữa sự so 
sánh rất khập khiễng, một bên là các vị Bồ-tát lăn 
xả vào thệ nguyện độ sinh trong khi một bên thì 
các vị A-la-hán an trú trong cô tịch, đã gây nhiều 
cô thế cho hình ảnh các vị A-la-hán. Điều này làm 
cho lý tưởng Bồ-tát ngày càng phổ biến hơn trong 
mọi tầng lớp xã hội và dĩ nhiên vai trò của Bồ- 
tát ngày càng được nâng cao hơn so với vai trò 
của các vị A-la-hán. Có thể thấy rõ điều này trong 
tiến trình mười địa. Bồ-tát ở Hiện tiền địa (địa 
thứ sáu) có thể nhập Niết-bàn như các vị A-la- 
hán; nghĩa là Bồ-tát cũng phải trải qua quá trình 
tụ tập như các vị A-la-hán, và cũng đã đạt được 
những quả vị mà các vị A-la-hán đạt được. Nhưng 
vì lòng bi mẫn, các Ngài phát đại nguyện nối dài 
con đường phương tiện để giáo hóa chúng sanh 
(Viễn hành địa, thứ bảy). Cho đến khi bước vào 
địa thứ tám (Bất động địa), Bồ-tát đã viên dung 
công hạnh độ tha. Ngài có thể hóa thân vô ngại 
để độ chúng sanh trong khắp ba cõi. Bồ-tát không 





71 


72 





dừng ở đó mà tiếp tục tu tập cho đến khi đạt được 
các thần lực và vô úy ở địa thứ chín (Thiện huệ 
địa) và Nhất thiết trí, tức Phật trí ở địa thứ mười 
(Pháp vân địa). Một tiến trình như thế được tạo 
ra như một con đường ưu việt của tuệ giác vô ngã 
nhưng cũng thắm thiết đạo tình của Bồ-tát cho 
thấy rằng quả vị A-la-hán vẫn còn những giới hạn 
trong lĩnh vực cứu cánh và độ tha, ít nhất là trên 
mặt lý thuyết. 


32. Bồ-tát và các hạnh Ba-la-mật có liên hệ như 
thế nào? 


Hầu hết các kinh Đại thừa đều nhấn mạnh 
đến sáu Ba-la-mật như là nền tảng tu tập của một 
vị Bồ-tát. Mặc dù vậy, giáo thuyết về Bồ-tát và sáu 
Ba-la-mật được tìm thấy trong các bản kinh Thí 
Dụ (Avadana) thuộc Nhất Thiết Hữu bộ, được 
tập thành trong thời kỳ sơ khai của Đại thừa. Ý 
niệm về một vị Bồ-tát hiện diện trong thế giới khổ 
đau để cứu độ chúng sanh qua sáu công hạnh Ba- 
la-mật cho thấy một mẫu người lý tưởng mà hầu 
như mọi người, không phân biệt xuất gia hay tại 
gia, đều có thể thực hành được. Và thông qua con 
đường này, hành giả có thể đạt đến giác ngộ viên 
mãn. 1ñheo tiến trình Mười địa của Bồ-tát, sáu địa 
đầu tiên tương tưng với sáu Ba-la-mật, đây là giai 
đoạn căn bản của hành trình tu tập. Như vậy, trên 
nguyên tắc, Bồ-tát có thể hoàn thành công hạnh 
tự độ và độ tha với sáu địa đầu, nhưng đó không 


phải là rốt ráo vì Bồổ-tát chưa đạt được các thần lực 
Vô ngại, Vô sở úy, và Nhất thiết trí (trí biết hết tất 
cả). Ý niệm về cấp bậc (địa) của Đại thừa chỉ bắt 
đầu từ địa vị thứ bảy trở lên. Theo các đánh giá về 
sử học, thì khái niệm về Bổ-tát và sáu Ba-Ìla-mật 
là dấu ấn Đại thừa duy nhất được tìm thấy trong 
giáo nghĩa của Nhất Thiết Hữu bộ và Đại Chúng 
bộ. Mười Ba-la-mật được xem là sự phát triển từ 
sáu Ba-la-mật. Sự xuất hiện của Bồ-tát và các Ba- 
la-mật đã hình thành nên một Bồ-tát thừa trước 
khi Đại thừa xuất hiện. 


33. Đức Phật đã được quan niệm như thế nào? 


Trong lịch sử Phật giáo, khái niệm Phật, đức 
tính của Phật, và các quan niệm về Đức Phật luôn 
là đề tài được bàn luận sôi nổi. Đức Phật là ai? 
Ngài ra đời bằng thai sinh hay hóa sinh? Ngài đã 
thật sự diệt độ rồi hay chưa? Có phải Ngài là một 
A-la-hán? Ngài đã dạy giáo lý cho các loài hữu 
tình trong ba cõi như thế nào? 

Quả thật có rất nhiều câu hỏi về Đức Phật 
và cũng có những quan niệm khác nhau về Đức 
Phật. Ở đây chúng ta chỉ điểm qua một vài đặc 
tính chung mà hầu như tông phái nào cũng chấp 
nhận. Trước hết, Đức Phật được xem như mộf con 
người lịch sử. Ngài đã mang thân phận của một 
con người, có sinh, lão, bệnh, tử, như mọi người. 
Điểm khác biệt duy nhất giữa “con người” của 


`.” 2 


Phật và “con người” của chúng sanh chính là sự 





73 





giác ngộ mà từ đó Ngài đã vượt lên trên tất cả mọi 
trói buộc của thế giới sinh tử luân hối trong cả ba 
cõi. Dĩ nhiên, người Phật tử luôn tin tưởng rằng 
Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu tập nên mới đạt 
đến quả vị Phật. Do vậy, chắc chắn Ngài đã từng 
vào sinh ra tử biết bao lần trong cõi luân hồi. Đấy 
chính là một Đức Phật “nhân bản”. Cũng tại đây, từ 
những biểu hiện trong đời sống tu tập và giác ngộ 
của Ngài đã kết thành một Đức Phật vượt lên trên 
mọi khái niệm về “con người”; đấy là Đức Phật 
của chân lý thực tại hay của những nguyên lý tâm 
linh mà kinh điển thường mô tả qua từ “Như Lai” 
(Tathägaía) - “Đãng tự tại đã đến như thế và đã đi 
như thể? hay “Đấng chẳng từ đâu đến cũng chẳng 
đi về đâu” (Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh 
Như Lai). Với cách định nghĩa này, rõ ràng “lý lịch 
con người” của Phật đã bị bôi xóa vì Ngài không 
còn được xem là một cá thể, dù là Thánh nhân, mà 
Ngài là hiện thân của chân lý. Gia tộc đích thực 
của Ngài thuộc về dòng họ Như Lai vốn fiếp nối 
truyễn thống của các Đức Như Lai trong quá khứ. 
Sau cùng, phải nói đến Báo thân 
(sambhogakäya) của Đức Phật, một khái niệm chỉ 
cho những công đức chân thật được bao bọc bởi 
một thân thể vô thường. Báo thân Phật còn được 
gọi là “thọ dụng thân” hay “thanh tịnh thân” là 
những công đức phước báo được tích tụ từ nhiều 
kiếp trong quá khứ. Trong kinh thường mô tả báo 
thân Phật với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp phụ. 


Đây là những đức tướng đặc biệt của một vị Phật. 


34. Quan niệm về Hóa thân và Pháp thân có mặt 
khi nào? 


Quan niệm về hóa thân Phật (Nirmanakaya) 
được từm thấy trong các kinh Đại thừa, đặc biệt là 
kinh Pháp Hoa. Kinh ghi rằng Đức Phật đã thành 
Phật từ vô lượng kiếp trong quá khứ và Ngài hiện 
vẫn đang nói Pháp. Đức Phật mà Ngài đã xuất 
hiện ở đời để giáo hóa chúng sanh chỉ là một hóa 
thân của Phật mà thôi. Kinh Bát-nhã giới thiệu 
về Pháp thân (Dhamưmmakaya) với hai ý nghĩa: a. 
Phật pháp, tức giáo pháp của sự giác ngộ hay giáo 
pháp đưa đến giác ngộ; và b. Chân lý thực tại, tức 
là chân lý của giác ngộ, mang tính cách tuyệt đối, 
siêu hình, vô tướng, và luôn hiện hữu khắp mười 
phương pháp giới. Pháp thân này đồng nghĩa với 
Như lai (1athäagafa). Kinh Lăng Già (Lankavatara) 
giới thiệu một khái niệm khác về Pháp thân, đó là 
Đẳng Lưu Phật (Nisyadabuddha) tức là Đức Phật- 
pháp tính, hay Đức Phật được sinh ra từ Pháp tính 
(dharmairä). Pháp tính có nghĩa là chân lý phổ quát 
của vũ trụ pháp giới (dharmadhaiu); do đó, pháp 
tính cũng mang những tính chất tương đồng với 
Phật tính (budharä) về mặt nguyên lý hay còn gọi là 
Tự tính thân (Svabhavikakaya). Theo Thành Thật 
tông, thuộc Kinh Lượng bộ (sawfranmfika), một chỉ 
phái của Nhất Thiết Hữu bộ, thì Pháp thân được 
hình thành từ năm uẩn vô lậu, đó là: giới, định, tuệ, 





75 


76 





giải thoát, và giải thoát tri kiến, cùng với các thần 
lực và vô úy”. Cũng vậy, Duy Thức tông cho rằng 
các pháp vô lậu đưa đến thành tựu Nhất thiết trí, và 
Nhất thiết trí chính là Pháp thân hay còn gọi là Đại 
viên cảnh trí. Về sau, triết học Duy Thức đã phát 
triển sâu rộng về giáo thuyết Ba thân và bốn trí 
(tam thân tứ trí) trên nền tảng của Tàng thức. Nói 
tóm lại, giáo thuyết về Ba thân là một phần giáo nối 
bật trong hệ thống triết lý của Đại thừa. Trong khi 
đó, đối với giáo lý Nguyên thủy, Pháp thân không 
bao hàm ý nghĩa siêu hình nào mà đó chỉ là một 
danh từ ám chỉ đến giáo pháp và giới luật của Phật, 
gọi chung là Phật-pháp hay “giáo pháp pháp thân: 


35. Thế nào là Mười thần lực? 


Kinh Đại Sư Tử Hống ghi chép về Mười thần 
lực như sau: “Như Lai như thật biết sự kiện có xảy 
ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy 1a. 
Như Lai như thật biết quả báo tuỳ thuộc sở do, tuỳ 
thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Như Lai như thật biết con đường đưa đến 
tất cả cảnh giới. Như Lai như thật biết thế giới với 


53. Mười Như Lai lực: 1. Tri thị xứ phi xứ lực; 2. Tri tam thế nghiệp báo 
lực; 3. Tri nhất thiến đạo trí lực; 4. Tri thế gian chủng chủng tính lực; 5. Tri 
tha chúng sanh chủng chủng dục lực; 6. Tri tha chúng sanh chư căn thượng 
hạ lực; 7. Tri chư thiển tam muội lực; 8. Túc mạng trí lực; 9. Sinh tử trí lực; 
10. Lậu tận trí lực. 

Bốn vô úy (bốn điều không sợ hãi): Nhất thiết trí vô sở uý (Không sợ hãi vì 
đã biết tất cả); Lậu tận vô sở uý (Không sợ hãi vì đã đoạn trừ hết các phiền 
não nhiễm ô); Thuyết chướng đạo vô sở uý (Không sợ hãi khi nói về những 
chướng ngại của sự tu tập); và Thuyết tận khổ đạo vô sở uý (Không sợ hãi 
khi nói về con đường diệt tân khổ đau). 


nhiễu chủng loại sai biệt. Như Lai như thật biết chí 
hướng sai biệt của một loài hữu tình. Như Lai như 
thật biết các căn thượng hạ của loài người, của các 
loài hữu tình; Như Lai như thật biết sự tập nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiên chứng về thiển 
và giải thoát, về định. Như Lai nhớ đến các đời sống 
quá khứ; với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy 
sự sống và sự chết của chúng sanh, Như Lai đoạn trừ 
các lậu hoặc tự mình chứng trí, chứng ngộ, thành tựu 
và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ tâm giải thoát. Chính nhờ mười Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, 
rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chứng và 
chuyến pháp luân””!. 


36. Thế nào là bốn Vô sở úy? 


Trong kinh Đại Sử Tử Hống, Đức Phật nói về 
bốn Vô sở úy như sau: “Này Saripufta, có bốn pháp 
vô sở úy chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như 
Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng 
rống con sử tử trong các Hội chúng và chuyến Pháp 
luân. Thế nào là bốn? Này Sariputta, Ta thấy không 
có lý do øì, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích 
Ta đúng pháp rằng: a/ “Các pháp này chưa được 
chứng ngộ hoàn toàn, mà quý vị tự xưng đã chứng 


54. Kinh Trung Bộ. Đại kinh Sư Tử Hống (Mahäsìhanäada), kinh số 12. Bản 
dịch của HT. Thích Minh châu. 
Xem thêm Kinh Tăng Chi, phẩm Mười Pháp. 





77 


78 





ngộ hoàn toàn”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý 
đo øì như vậy, nên Ta sống đạt được an ốn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta thấy 
không có lý do gì... có thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: 
b/ “Các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà quý vị 
tự xưng đã đoạn trừ”. Này SaripuHa, vì Ta không 
thấy... đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta thấy không 
có lý do gì... có thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: œ/ 
“Những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp 
khi được thực hành thời không có øì gọi là chướng 
ngại pháp cả”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt 
được vô úy. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do 
gì một Sa-môn Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, 
Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: d. “Pháp do quý vị thuyết giảng không 
đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng 
thượng, không có thể dẫn người thực hành đến điệt 
tận khổ ấau”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý 
đo øì như vậy, nên Ta sống đạt được an ốn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô úy ””°. 


37. Đức Phật trong giáo lý Nguyên thủy và Đại 
thừa có khác nhau không? 


Có những quan niệm khác nhau về Đức 
Phật trong giáo lý Nguyên thủy và Đại thừa. Sự 
khác nhau chính là nằm ở khái niệm về ba thân 
Phật của Đại thừa. Phật giáo Nguyên thủy luôn cố 


55. Kinh Trung Bộ. Đại kinh Sư Tử Hống (Mahaäsìhanada) kinh số 12. 


(  A” 


gắng duy trì hình ảnh một Đức Phật “rất người” đã 
xuất hiện ở đời để giáo hóa chúng sanh. Đây là 
một nỗ lực lớn lao đáng kể giữa một xã hội có xu 
hướng thần thánh hóa hầu như mọi lĩnh vực trong 
đời sống tôn giáo. Kinh tạng Nikãya mô tả một 
Đức Phật hiện thực như sau: “Ngài là bậc Thế Tôn, 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, tự chứng ngộ 
rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có 
văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh”. Một đoạn kinh khác do chính Đức Phật 
định nghĩa về Ngài như sau: Khi Bà-la-môn Dona 
hỏi Phật: “Có phải Ngài là vị Tiên, Ngài là Càn- 
thát-bà, Ngài là Dạ-xoa, hay Ngài là Người?” Đức 
Phật trả lời: “Ta không phải là Tiên, Ta không phải 
Càn-thát-bà, Ta không phải là Dạ-xoa, Ta không 
phải là Người: Ngài dạy thêm: “Này Bà-la-môn, 
đối với những ai chưa đoạn tận được các lậu hoặc, 
Ta có thể là chư Thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây 
Ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà- 
la-môn, đối với những ai chưa đoạn các lậu hoặc, 


56. Kinh Trường bộ, kinh Mahali 06. Bản dịch của HT. Thích Minh Châu. 





79 


30 





Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có thể là Dạ-xoa, Ta 
có thể là loài Người với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây 
Ta-la, được làm cho không hiện hữu, được làm 
cho không sanh khởi trong tương lai”. Rồi Ngài đã 
cho một ví dụ về sự hiện hữu của Ngài ở thế gian: 
“Ví như, này Bà-la-môn, bông sen xanh, bông sen 
hồng hay bông sen trắng sinh ra trong nước, lớn 
lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng, 
không bị thấm ướt. Cũng vậy, này Bà-la-môn, sanh 
ra trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chinh phục 
đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là 
Phật, hãy như vậy thọ trì”””. Đây là những mô tả 
“rất người” về Đức Phật. Ngược lại với các quan 
niệm hiện thực này, Đại thừa đã trình bày về Đức 
Phật với giáo thuyết ba thân Phật (xem thêm ở câu 
hỏi 33 ở 34) để qua đó cho thấy, Ngài là Đấng giác 
ngộ, công đức viên mmãn, vượt lên trên mọi giới hạn 
của thế gian với những hóa thân tự tại và Pháp thân 
thường trú, bất diệt. 


38. Có thể tìm thấy điểm chung về “thân” của Đức 
Phật trong quan niệm của các bộ phái không? 


Có thể tóm tắt về các thân Phật như sau: 
Trước hết có một Đức Phật lịch sử, dù Đức Phật 
lịch sử đó được gọi là Hóa thân Phật theo quan 
điểm của Phật giáo Phát triển (bao gồm các bộ 


57. Kinh Tăng Chi, IV.36. Bản dịch của HT. Thích Minh Châu. 


phái cho đến Đại thừa). Đức Phật lịch sử có một 
sắc thân (body) phước-trí trang nghiêm, biểu hiện 
đây đủ các công đức do tu tập mà có, sắc thần đó 
được gọi là Báo thân (Sarnbhogakäya). Ở đây, Báo 
thân mang ý nghĩa là thân dị thục (vipäka) hay 
đẳng lưu (øsyanda), tức là thân được hình thành 
như kết quả của các công đức từ qúa khứ vô tận. 
Về sau, dòng Duy Thức đã phân chia Báo thân 
thành hai loại: Tự thọ dụng (Svasarnbhogakäya) 
và Tha thọ dụng (Parasambhogakaya). Tha thọ 
dụng được xem là tương dương với Hóa thân, là 
thân mà chúng sanh có thể thấy biết; trong khi Tự 
thọ dụng được xem là Báo thân viên mãn của Đức 
Phật mà chúng sanh không thể thấy biết. Như vậy 
Tha thọ dụng thân tức là Hóa thân; và Hóa thân 
tức là sắc thân (Räpakaya) của Đức Phật lịch sử; 
sắc thân của Đức Phật lịch sử được kết thành từ 
năm phần Pháp thân, đó là: giới, định, tuệ, giải 
thoát, và giải thoát tri kiến. Sau cùng, Đức Phật 
lịch sử có một Pháp thân, và Pháp thân đó Phật 
giáo Nguyên thủy gọi là Giáo pháp - pháp thân, 
trong khi Phật giáo Phát triển gọi là: Pháp tính, 
Phật tính, Tự tính, Chân tính, Như tính, Thực tại 
tối hậu, hay Bản thể chân như... Như thế dù có mô 
tả khác nhau về biểu hiện của các thân Phật, nhưng 
Báo thân viên mãn của Phật là kết quả của một 
quá trình tu tập các pháp vô lậu giải thoát mà cụ 
thể là năm phần Pháp thân. Đây là điểm chung về 
“thân” của Đức Phật. Tất nhiên đối với hàng Phật 





8l 





tử, Báo thân Phật mang một ý nghĩa “thân giáo” 
quan trọng, là chuẩn mực đạo đức mà tất cả những 
ai tu tập đều có thể thành tựu một thân cụ túc - 
viên mãn như thế với đầy đủ phước đức và trí tuệ. 


39. Đại thừa quan niệm như thế nào về Pháp 
thân Phật? 


Trong quan niệm về ba thân, Đại thửa nhấn 
mạnh đến Pháp thân vì thân này được xem là “thân 
bất hoại của chân lý tuyệt đối”, “chân lý thực tại”; 
do đó Pháp thân thuộc về chân đế, bất sinh bất diệt. 
Pháp thân đồng nghĩa với Phật tính, Pháp tính, 
Như Lai tạng, Niết-bàn, Chân như. Pháp thân 
Phật là vô tướng nên không thuộc về thế giới sinh 
tử-nhj nguyên. Các Đức Phật dù có những Báo 
thân riêng biệt nhưng đều có chung một Pháp 
Thân. Khi Pháp thân được xem như là chân lý 
thực tại phổ quát, hiện hữu và thường trú trong 
mười phương pháp giới, Pháp thân đó không còn 
là đối tượng của nhận thức. Do vậy, càng cố gắng 
diễn đạt về Pháp thân thì càng dễ đi vào sai lầm, 
vì thế giới thực tại là bất khả thuyết; càng cố gắng 
diễn đạt về thực tại thì càng xa rời thực tại. Điều 
này được Đức Phật mô tả qua kinh nghiệm chứng 
ngộ mà mỗi người chỉ tự mình thể nghiệm lấy. 


40. Mười hiệu của Như Lai là gì? 


Nói về mười danh hiệu Như Lai, trong Kinh 


Đại Sư Tử Hống ghi chép một sự việc như sau. 
Có một vị tên là Sunakkhatta thuộc bộ lạc Lic- 
chavi, sau khi từ bỏ Giới pháp, nói lời phẫn nộ 
trong hội chúng ở Vesali rằng: “Sa-môn Gotama 
không có pháp thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama 
thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận 
tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho 
một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, 
có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đaư”. Khi 
Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất) nghe như vậy đã đến 
trình với Đức Phật về sự việc trên và Đức Phật đã 
dạy rằng: Này Sariputta, Sunakkhatta do phẫn nộ 
và ngu sỉ nên nói lên lời ấy. Ông ta nghĩ: “Ta sẽ nói 
xấu”. Thế mà Sunakkhatta lại nói lời tán thán Như 
Lai. Này Sariputfa, ai nói như sau là ca ngợi, tán 
thán Như Lai: “Pháp ấy được thuyết giảng cho một 
mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau”. Trong bản kinh này 
đề cập đến mười danh hiệu của Như Lai: 


1. Như Lai (Tathäeafa): Người đã đến/đi như thế. 
Ứng Cúng (Arhat): Bậc ứng cúng, xứng đáng 
được cúng dường. 

3. Chánh Biến Tri (Samyaksambuddha): Người 
hiểu biết đúng tất cả pháp. 

4. Minh Hạnh Túc (Vidyacaranasampanma): 
Người có đây đủ trí tuệ và đức hạnh. 

5. Thiện Thệ (Sugafta): Người vượt qua mọi 
chướng ngại và đã đi một cách tốt đẹp. 








6. Thế Gian Giải (Lokavid): Người thấu hiểu 
mọi sự trên thế gian. 

7... Vô Thượng Sĩ (Anuftarapurusa): Người trên 
hết không còn ai hơn nữa. 

8. Điều Ngự TrượngPhu(Purusadamyasarathi): 
Người khéo điều phục mình và người. 

9. Thiên Nhân Sư (Devamanusyanam šast): 
Bậc thầy của trời và người. 

10.Phật Thế Tôn (Buddhalokanatha, 
Buddhalokajyestha, Bhagavan): Bậc giác 
ngộ được thê gian tôn kính. 


Đức Phật cũng đã mô tả thêm về các năng lực 
siêu phàm như sau: “Đây là Thế Tôn, vị đã chứng 
được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến 
hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như 
đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất 
liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm 
như trên đất liền, ngồi kiết-già, đi trên hư không 
như con chim; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên”. Này 
Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia sẽ không 
có tùy pháp này về Ta như sau: “Đây là Thế Tôn 
với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. Này 
Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia sẽ không 
có tùy pháp nào về Ta như sau: “Đây là Thế Tôn, 
sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài Người 


với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: “lâm có 
tham biết là tâm có tham, hay tâm không tham biết 
là tâm không tham... tâm chuyên chú..., tâm tán 
loạn..., đại hành tâm..., không phải đại hành tâm..., 
tâm chưa vô thượng..., tâm vô thượng..., Tâm Thiền 
định..., Tâm không Thiền định..., tâm giải thoát..., 
tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát... 
Vị ấy biết như vậy” (xem thêm ở câu hỏi 35 ở 36) 


4I. Tiến trình tu tập giữa Phật giáo Nguyên 
thủy và Đại thừa khác nhau như thế nào? 


Có ba lĩnh vực chính để có thể hiểu đại cương 
về tiến trình tu tập của Phật giáo Nguyên thủy (bao 
gồm các bộ phái) và Phật giáo Đại thừa. Trước hết 
là Giáo pháp căn bản cho người Phật tử ở địa vị 
phàm phu (những người bình thường như chúng 
ta). Tiếp theo là pháp môn hành trì đặc thù theo 
quan niệm của từng trường phái. Sau cùng là cấp 
độ thăng chứng về mặt tâm linh. Ba lĩnh vực này 
được ghi nhận ở đây theo quan điểm căn bản của 
Nguyên thủy và Đại thừa, có thể khái quát như sau: 
Ở địa vị phàm phu không có khác biệt nào trong 
lĩnh vực tu tập, ngoài trừ một vài chi tiết mang tính 
cách hình thức. Bước đấu tu tập của người Phật tử là 
quy y Tam bảo và thực hành năm giới. Điểm nhấn 
mạnh ở giai đoạn này, (heo Phật giáo Nguyên thủy, 
là tu tập và quán niệm Bốn thánh đế, trong khi Đại 
thửa là phát khởi Bồ-đề tâm. Dựa trên nền tảng này, 
Phật giáo Nguyên thủy tập trung vào chủ để quán 





85 





S6 


niệm “nhân vô ngã; tức là “nhân không” (Pudgala- 
ýunyafä), trong khi Đại thừa tập trung vào cả hai 
“nhân không” và “Pháp không” (Dharma-$ữnyafä). 
Về tiến trình thăng chứng tâm linh, Phật giáo Nguyên 
thủy bao gôm bốn quả vị Thanh văn, trong khi tiến 
trình của Đại thừa bao gỗm Mười địa. 

















Tiến trình thăng chứng tâm linh (giác ngộ và giải thoát) 
Bốn quả vị Mười địa của Bồ-tát 
Thanh văn 
Tu-đà-hoàn .. Hoan hỉ địa (Pramudita/ an lạc khi vượt 
(Sotãpana): qua phiền não để bước vào Phật đạo); 
Dự lưu .. Ly cấu địa (VimaläI trạng thái tâm thanh 
tịnh đo trì giới và tu tập thiển định); 
Tư-đà-hàm . Phát quang địa (Prabhakari/ thanh tịnh 
(Sakadägami): ba nghiệp và phát triển tuệ giác); 
Nhất lai .. Diệm huệ địa (Arcismafi/ tu tập tuệ giác 
vô phân biệt- Bát-nhã); 
A-na-hàm .. Cực nan thắng địa (Sudurjayäl đoạn trừ 
(Anagami): vi tế phiển não, tu tập các giác chỉ); 
Bất lai .. Hiện tiền địa (Abhữnukhi tuệ nhãn siêu 
việt nhị nguyên); 
A-la-hán . Viễn hành địa (Døramgamal đầy đủ 
(Arahat): phương tiện giáo hóa chúng sanh); 
Vô sanh, . Bất động địa (Acaläa/ đạt đến quả vị 
giải thoát không thối chuyển); 
tối hậu. . Thiện huệ địa (Sãdhumafi/ trí tuệ viên 
mãn và đạt được mười thần lực); 
10.Pháp vân địa (Dharmamega/ thành tựu 
Phật trí, tự tại, giải thoát). 








42. Bốn quả vị Thanh Văn và Mười địa của Bồ- 
tát tương ưng như thế nào? 


Sự tương ưng của bốn quả vị Thanh văn 
và mười địa (nền tảng hay trú xứ tâm linh) của 
Bồ-tát, trên lý thuyết, có thể được ghi nhận như 
sau. Đối với mười địa, các nhà Đại thừa cho rằng, 
trong Bồ-tát địa (Bodhisattvabhumi)°Ẻ, sáu địa đấu 
thuộc về “nhân không” fơng ứng với bốn quả vị 
Thanh văn. Bốn địa sau thuộc về “pháp không” là 
phần phát triển của Đại thừa. Bốn địa sau nhấn 
mạnh đến hạnh nguyện độ sinh và viên thành 
Phật quả. Tuy nhiên, nếu đi vào sâu hơn, chúng 
ta sẽ thấy, địa đầu tiên thuộc về tiền Dự lưu, tức 
là ở giai đoạn phấn khởi phát tâm (sơ phát tâm 
Bồ-để). Sự tương ưng do đó được tính từ địa thứ 
hai (Ly cấu địa) trở lên. Trong sáu địa đầu, hành 
giả từng bước tu tập giới, định, tuệ, và các Bồ-đề 
phần thuộc Thánh đạo. Ở giai đoạn này, trong tiến 
trình tu tập, không có khác biệt nào trong sự hành 
trì của một vị Thánh Phật giáo, bất kể là A-la-hán 
hay Bồ-tát. Như vậy, dù được diễn giải khác nhau, 
nhưng nền tảng tu tập (như được trình bày trong 
sáu địa đầu) thì vẫn giống nhau; đấy chính là nội 
dung của giới, định, tuệ, các Bồ-đề phần, và các 


58. Về tiến trình tu chứng của Bốn quả vị Thanh văn, xem Thanh Tịnh Đạo 
Luận (Visuddhimagga) của Ngài Phật Âm soạn, Luận Câu Xá của Ngài Thế 
Thân...; về Mười địa Bồ-tát, xem Bồ-tát Địa (Bodhisattvabhũmi) do ngài Vô 
Trước soạn. Xem Thập Địa Kinh Luận (Dasabhũmikasästra) do Ngài Thế 
Thân soạn, Nhập Trung Luận (Madhyamakävatära) Do ngài Nguyệt Xứng 
soạn, Kinh Thập Địa (thuộc Hoa Nghiêm) và Kinh Bát-nhã... 





87 





Thánh đạo phần. Nghiên cứu của Nalinaksha Dutt 
cho rằng, sáu địa đầu là hình thức Phạn ngữ hóa 
các đoạn kinh văn trong kinh tạng Pali về các quả 
vị Thánh. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào ý nghĩa và sự 
tương ưng của mười địa. 


43. Hoan hỷ địa là gì? 


Hoan hỷ địa là trú xứ tâm linh đầu tiên của 
hàng Phật tử trên con đường tu tập Bồ-tát đạo. 
Đây cũng là lần đầu tiên người Phật tử có đây 
đủ công đức căn bản để tham dự vào gia tộc của 
Như Lai, hướng tâm vào đời sống xuất thế với lý 
tưởng của Bồ-tát. Vị Bồ-tát ở địa vị tâm linh này 
là những người có đây đủ lòng hoan hỷ và tín tâm 
nơi Tam bảo, đoạn trừ các ác đạo, nguyện cầu Vô 
thượng đạo, luôn luôn hoan hỷ với các giáo Pháp 
của Như Lai, các hạnh nguyện Ba-la-mật, và lý 
tưởng độ sinh. Ngay nơi địa vị này, Bồ-tát quyết 
lòng xây dựng “trái tim đại bi” như là nền tảng của 
cuộc hành trình tự độ và độ tha. Nhờ đại nguyện 
“phụng hiến cuộc đời cho tâm đại bi” sống chết 
với tâm đại bi cho đến khi thành tựu nhất thiết 
trí (quả vị Phật) nên Bồ-tát luôn an lạc và hoan 
hỷ với bất kỳ hoàn cảnh nào, thiên đường hay địa 
ngục. Nơi trú xứ hoan hỷ này, Bồ-tát phát mười 
đại nguyỆn: 


1. Kính lễ các Đức Phật một cách trang trọng 
dưới mọi hình thức (đức tính khiêm hạ); 


10. 


Tán thán và ca ngợi các công đức của chư 
Như Lai (lòng kính tín); 

Thực hành hạnh cúng dường-bố thí một 
cách thâm sâu (bế thí Ba-la-mật); 

Sám hối tất cả tội nghiệp từ vô lượng kiếp 
(đức tính tàm, quý, ái, kính); 

Tùy thuận hoan hỷ với tất cả công đức trên 
thế gian này (nhẫn nại và hoan hỷ); 

Luôn mong mỏi thỉnh cầu Chánh pháp 
được truyền bá ở thế gian; 

Luôn cầu thỉnh các đức Như Lai ở lại lâu dài 
trong đời; 

Luôn theo học Chánh pháp của các Đức 
Như Lai; 

Luôn hằng thuận với chúng sanh (bằng bốn 
Nhiếp pháp); 

Chuyển phần công đức của mình đến tất 
cả chúng sanh trong pháp giới với hoài bảo 
và khát vọng cho sự nghiệp giác ngộ Vô 
thượng Bồ-đề của muôn loài chúng sanh. 
Ở trú xứ tâm linh hoan hỷ này, tâm đại bi 
(mahakarunä), đại xã (mahagaya), và Bố 
thí ba-la-mật (quảng tu cúng dường) là nền 
tảng để tu tập và thực hành Bồ-tát đạo. Tuy 
vậy, chúng ta có thể nhìn thấy mười đức tính 
quan trọng của một vị Bồ-tát ngay trong 
mười đại nguyện này. 





89 





44. Ly cấu địa là gì? 


Ly cấu là sự thanh luyện thân-tâm, xa tời tmọi 
ô nhiễm của đời sống thế tục. Để làm cho ba nghiệp 
thân, miệng, ý được thanh tịnh, Bồ-tát trước hết 
tu tập mười thiện nghiệp, tức là thực hành mười 
Giới pháp căn bản. Về thân, không sát sinh, không 
trộm cắp, không tà dâm; về miệng, không nói dối, 
không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thêu dệt, 
không nói lời xấu ác; về ý, không tham lam bỏn xẻn, 
không sân hận thù oán, và không tà kiến cố chấp. 
Do biết rõ rằng tùy thuộc vào hành động thiện hay 
ác mà con người trở nên cao quý hay đê tiện, khổ 
đau hay hạnh phúc, nên Bồ-tát vừa tự mình tu tập 
vừa khuyến phát tha nhân tu tập. Ở địa này, Bồ-tát 
nâng cao thực hành ái ngữ (trong Bốn nhiếp pháp) 
và đặc biệt chú trọng vào việc tu tập Giới ba-la- 
mật. Vì giới là nền tảng của đời sống thanh tịnh. 
Giới pháp càng trong sáng thì tâm thức càng thanh 
lương. Tâm thanh lương (tươi mát) là nhân gần đưa 
đến định; và có định thì mới có tuệ. Ở điểm này, 
giáo lý Đại thừa và giáo lý Nguyên thủy hòa quyện 
lẫn nhau. Vì giáo lý Nguyên thủy nhấn mạnh rằng, 
Giới pháp thanh tịnh là nền tảng căn bản để đi vào 
dòng Thánh, chứng quả Dự lưu và Nhất lai”. Dĩ 
nhiên, khi đề cập đến giới luật, chúng ta cũng cần 
biết đến các loại học giới: như năm giới căn bản 
chung cho tại gia và xuất gia; 10 giới (thập thiện)... 


59. Xem Thanh Tịnh Đạo Luận. 


45. Phát quang địa là gì? 


Khi ba nghiệp đã được thanh tịnh nhờ tu 
tập Giới pháp, Bồ-tát bước vào địa thứ ba, gọi là 
Phát quang địa. Phát quang có nghĩa là fuệ giác 
sinh khởi trên nên tảng của giới đức thanh tịnh. Ở 
địa vị này, Bồ-tát quyết lòng thực hành chí nguyện 
độ sinh, chấp nhận mọi đau thương cả thể xác và 
tinh thần, đi vào cõi tục lụy thế gian để cứu độ vô 
lượng chúng sanh. Trong giai đoạn này, Bồ-tát nỗ 
lực tu tập Kiên nhẫn ba-la-mật và chú trọng vào sứ 
mệnh lợi hành-hóa tha (trong Bốn nhiếp pháp). 
Bồ-tát thường xuyên hành trì mười tùy niệm”, 
các thiển định (tám bậc thiền) và các phạm trú 
(bốn tâm vô lượng, từ, bị, hỷ, xả) để tăng cường 
khả năng nhẫn nại. Do tu tập các thiện pháp này, 
Bồ-tát thành tựu các thắng trí, tức là các loại thần 
thông, như con mắt siêu nhân, lỗ tai siêu nhân... 
Tương tự như vậy, giáo lý Nguyên thủy trình bày 
cụ thể về cách thức tu tập của một vị Thánh Bất 
lai (A-na-hàm) trong một tiến trình bao gồm bốn 
thiển sắc giới, bốn thiển vô sắc giới, bốn vô lượng 
tâm và sáu thắng trí (xem Thanh Tịnh Đạo Luận). 
Một bậc Thánh A-na-hàm là hành giả đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử: dục, sân, thân kiến, nghi, 
giới cấm thủ°', tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tham, 
sân, si, dứt hết dục lậu và một phần hữu lậu và vô 
60. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm 
tử, niệm thân, niệm hơi thở, niệm diệt. 


61. Kinh Các kiết sử (Sanyojana Sutta) AN X.13. 





91 





minh lậu. Như thế có sự tương ưng rõ ràng ở đây 
giữa một vị Thánh A-na-hàm và một vị Bồ-tát ở 
địa thứ ba. 


46. Diệm huệ địa là gì? 


Diệm huệ địa là địa thứ tư. Ở địa này Bồ-tát 
nỗ lực đốt cháy tất cả những mê lâm về thân kiến 
và các tâm sở tương tng của nó. lắt cả các hạnh 
của Bồ-tát đều hướng đến khát vọng Vô thượng 
Bồ-để (chánh giác), siêu việt nhị nguyên. Ở địa vị 
này, Bồ-tát nỗ lực tu tập Tĩnh tấn ba-la-mật và chú 
trọng đến hạnh nguyện đồng sự (trong bốn Nhiếp 
pháp). Bồ-tát nỗ lực tinh tấn tu hành, tập trung 
vào sự phát triển Năm căn, Năm lực, Bảy giác chỉ 
và Tám phần Thánh đạo. Địa thứ tư, thứ năm và 
thứ sáu liên hệ đến trí tuệ Bát-nhã tương ưng với 
Thắng tuệ của giáo lý Nguyên thủy (tuệ quán sinh 
khởi từ Bồ-đề phần, Thánh đế, và Duyên khởi). 


47. Cực nan thắng địa là gì? 


Cực nan thắng là địa thứ năm. Trong địa vị 
này, Bồ-tát phải vượt qua những phiên não vi tế 
trong nội tâm bằng cách phát triển các Thánh đạo, 
đặc biệt là Thiến định ba-la-mật. Do kiên trì thiền 
định và quán chiếu, Bồ-tát chứng ngộ thật tướng 
vô tướng của các pháp và đạt đến tuệ giác Vô ngã. 
Từ đây Bồ-tát học tập các phương tiện thiện xảo 
của thế gian, như các loại ngành nghề để tiếp tục 


cuộc hành trình lý tưởng: phụng sự chúng sanh và 
giác ngộ Vô thượng Bồ-để. An trú vững chãi trong 
tuệ giác vô ngã, Bồ-tát phát nguyện phụng hiến tất 
cả công đức lành của tự thân cho nền hạnh phúc- 
an bình và cho sự nghiệp giác ngộ của muôn loài 
chúng sanh. 


48. Hiện tiền địa là gì? 


Sau quá trình tinh chuyên tu tập các Thánh 
đạo, Bồ-tát bước vào địa thứ sáu bằng sự chứng đắc 
“tính bình đẳng” của pháp giới, đấy chính là bản 
thể vô tướng hay còn gọi là thật tướng vô tướng 
của các pháp. Nhờ chứng đắc tuệ giác siêu việt nhị 
nguyên này, nên Bồ-tát sống tự tại trong viễn ly; 
không thủ trước ngay trong chính tâm nguyện đại 
bi lớn lao của Ngài - sự thương xót chúng sanh và 
khát vọng tế độ tất cả muôn loài chúng sanh. Bồ- 
tát, dầu chưa đạt đến vô sinh trí, nhưng qua các 
Thánh đế, đã thấy rõ bản chất của thế giới duyên 
khởi và các nhân duyên tạo nên các cõi luân hồi 
sinh tử. Thấy rõ bản chất của khổ đau cũng chính 
là thấy rõ các nhân duyên kết thành thế giới khổ 
đau. Ba cõi, trong tri kiến của Bồ-tát, quả là do 
tâm tạo (cifamatram yad idam tridhatu kam), 
chúng không hề có tự ngã; chúng là pháp hữu vị, 
là hiện hữu của các mối tương duyên; và do đó 
bản chất của chúng (các nhân duyên trong tương 
quan nhân quả) là vô thường, luôn thay đổi với tự 
tính đoạn diệt (syabhava-rirodha). Do quán chiếu 





93 





sâu xa về chân lý của Duyên khởi, Bồ-tát đã chứng 
đác Như tính của thế giới thực tại hiện hữu với ba 
tính chất đặc thù, đó là Không (szaf4), Vô tướng 
(animiffatäa), và Vô nguyện (apranihiia). Khi đạt 
ngộ về các đặc tính này, Bồ-tát thật sự đã trở thành 
một vị A-la-hán hoàn hảo. Tuy nhiên, với trái tìm 
đại bi vô lượng vô biên, Bồ-tát đã không dừng lại ở 
đó; chính trong trú xứ Hiện tiền này, Bổ-tát không 
ngừng chuyên chú thực hành Bát-nhã ba-Ì]a-mật 
(trí tuệ ba-la-mật) và tiếp tục chí nguyện độ sinh 
của Ngài. Trong giáo lý Nguyên thủy, giai đoạn 
này (tiền A-la-hán), các Thánh giả đã nỗ lực tu tập 
hiện quán Thánh đế (xem thêm ở câu hỏi 8, 9, 13,14). 
Cho đến khi giác ngộ các Thánh đế một cách hoàn 
toàn, vị Thánh giả bây giờ đã đoạn trừ xong năm 
thượng phần kiết sử, dứt hết các phiền não, lậu 
hoặc trong ba cõi và chứng đắc quả vị A-la-hán, 
chứng đắc Niết-bàn tối hậu. Đây là địa vị Vô học 
đạo (aýaiksa) của bậc Thánh A-la-hán, một địa 
vị tâm linh cao nhất trong truyền thống Nguyên 
thủy. Năm địa đầu thuộc về Thánh Hữu học đang 
trong lộ trình Kiến đạo (dar$anarnarga) và Tu đạo 
(pbhavanamarea). Các kinh điển Đại thừa như 
Bát-nhã và Pháp Hoa cũng xác định tiến trình giải 
thoát này. Và tại đây, sự tương ưng giữa bốn quả vị 
Thanh văn và mười địa của Bồ-tát dừng lại ở địa 
thứ sáu này. Bốn địa còn lại thuộc về phần giáo 
đặc biệt của truyền thống Đại thừa. 


49. Viễn hành địa là gì? 


Bước vào Viễn hành địa, địa vị tâm linh thứ 
bảy, Bồ-tát đã bắt đầu đi vào một hành trình cao 
rộng phi thường sau khi đã thành tựu viên mãn 
Sáu Ba-la-mật, Bốn nhiếp pháp, Ba mươi bảy 
phần Bồ-đề, các đức hạnh thanh tịnh và các thiện 
nghiệp. Bồ-tát bây giờ có đầy đủ sức mạnh thiền 
định và trí tuệ-phương tiện thiện xảo để giáo hóa 
chúng sanh một cách vô ngại. Điều quan trọng nổi 
bật trong địa vị tâm chứng này là ở chỗ, Bồ-tát dầu 
đã chứng ngộ thật tướng vô ngã nhưng vẫn không 
rời bỏ trái tim đại bi, nguyện độ tất cả chúng sanh. 
Đây là điểm then chốt để Bồ-tát, với đời sống viễn 
ly và bốn tâm vô lượng đi vào thế gian, đi vào tất 
cả cõi nhiễm ô mà không hề đánh mất tâm trang 
nghiêm, thanh tịnh (nhập tam thế nhất thiết cảnh 
giới bất vong niệm trí trang nghiêm tạng). Nhờ 
vậy mà sự nghiệp hóa độ chúng sanh của Bồ-tát 
trở thành bao la vô cùng. 


50. Bất động địa là gì? 


Bước vào địa thứ tám, Bồ-tát không còn có 
thể bị thối chuyển nên gọi là bất động. Do công đức 
tu tập được tích lũy trong suốt tiến trình của bảy 
địa trước, đến địa thứ tám Bồ-tát đã thể nhập “vô 
sanh pháp nhẫn” (nhẫn trí). Bồ-tát an trú tâm bất 
sinh và tự tại trên mọi con đường giáo hóa chúng 
sanh. Ở địa vị này, Bồ-tát phát huy mọi năng lực tự 





95 





tại hướng đến trí tuệ, nguyện lực, thần thông, biện 
tài, tổng trì... được khái quát trong Mười thần lực 
và Bốn vô sở úy. 


51. Thiện huệ địa là gì? 


Bước vào địa thứ chín, Bồ-tát đã thành 
tựu mười thần lực của Như Lai. Nhờ đó vị Bồ-tát 
có thể biết một cách tỷ mỉ, rõ ràng những nhân 
duyên, nghiệp báo, căn tánh, tâm niệm... của mỗi 
chúng sanh khác nhau. Bồ-tát tùy theo căn tánh, 
hoàn cảnh, và trình độ của mỗi chúng sanh khác 
nhau mà Ngài thuyết những Pháp khác nhau để 
giáo hóa. Bồ-tát luôn thuyết pháp giáo hóa một 
cách linh hoạt với bốn pháp vô ngại”. Bồ-tát trở 
thành một vị Pháp sư hoàn hảo, truyền bá Chánh 
pháp và gìn giữ kho tàng Chánh pháp của Như 
Lai. Do biết rõ nhân quả ba đời của mỗi chúng 
sanh nên Bồ-tát có thể tái sinh theo ý nuốn của 
mình để hóa độ chúng sanh. Tuy vậy, Bồ-tát ở địa 
vị này vẫn tu hạnh Lực ba-la-mật và nếu thích vị 
ấy có thể trở thành một vị Đại Phạm Thiên vương 
(Mahä-Brahm3), tức là một vị Chúa trời. 


52. Pháp vân địa là gì? 
Pháp vân địa là địa thứ mười, frú xứ tâm 
62. Bốn vô ngại: Pháp vô ngại biện, Từ vô ngại biện, Nghĩa vô ngại biện, và 


Nhạo thuyết vô ngại biện. 
63. Xem Kinh Trường Bộ, Kinh Phạm Võng (Brahmsjàla sutta) DN.01. 


linh cao nhất của Bồ-tát đạo. Chính nơi đây, một 
vị Bồ-tát tu tập, phát huy trí tuệ ba-Ìa-mật và sau 
cùng chứng đắc Phật trí (Nhất thiết chủng trí), trở 
thành một Đức Như Lai, một vị Phật toàn giác. 
Kinh Lăng Già và Bát-nhã đều xem đây là trú xứ 
tối thượng. Tất cả những diễn giải và bàn luận 
được dừng lại ở đây. 


53. Ba-la-mật là gì và nó xuất hiện như thế nào? 


Ba-la-mật (paramiiä) là một triết lý tu tập 
đặc thù của Phật giáo Phát triển, được trình bày 
trong hệ thống các kinh Bát-nhã (prajñäpäramitä- 
sutra) gắn liễn với giáo thuyết về tính Không 
( Šữũnyatä ). Trên căn bản, khái niệm Ba-la-mật 
được hiểu như là một sự toàn thiện bậc nhất hay 
hoàn hảo tuyệt đối; ý nghĩa từ nguyên học của Ba- 
la-mật là parama, có nghĩa là đỉnh cao. Tuy nhiên, 
một cách diễn giải khác tràn ngập trong văn học 
Bát-nhã, nhất là đối với Hán tạng (kinh điển chữ 
Hán), thì Ba-la-mật được dịch là đáo bỉ ngạn với 
cách chiết tự như sau: pära là siêu việt hay vượt 
qua bờ bên kia và mita là đã đến bờ bên kia. Hẳn 
bạn cũng thấy rằng lối diễn dịch này là một nỗ lực 
nhằm mô tả về khả tính của sự “hoàn hảo tuyệt 
đối” mà một vị Bồ-tát đã thành tựu do thực hành 
sáu Ba-la-mật (bố thí, trì giới, kiên nhẫn, tinh tấn, 
thiển định, và trí tuệ). Tuy nhiên, hình ảnh “hai 
bờ của một dòng” - bờ này và bờ kia, dường như 
là cái bấy vô hình khiến người đọc dễ phát sinh 





97 


98 





một cảm nhận chủ quan rằng, rõ ràng nếu bờ bên 
này là sinh tử thì bờ bên kia phải là Niết-bàn. Vậy, 
phải chăng Niết-bàn đối lập với sinh tử và sinh tử 
đối lập với Niết-bàn? Đây là một lầm lẫn, vì sự thật 
không phải là như vậy! Để tránh ngộ nhận này, 
bạn cần phải phân biệt hai thế giới của tri kiến, 
một thuộc về nhị nguyên và một thuộc về siêu việt 
nhị nguyên. Bạn cũng nên nhớ rằng, siêu việt nhị 
nguyên không hẳn phải là “nhất nguyên” (xem 
phần tính Không). Ở đây, nhị nguyên là thế giới 
của nhận thức phân biệt, đối đãi, như: ta-người, 
tốt-xấu hay thiện-ác... Irong sự phân biệt này, ý 
niệm về ta hoàn toàn khác với ý niệm về người, tốt 
khác với xấu, thiện khác với ác... Ngược lại, trong 
thế giới siêu việt nhị nguyên, những ý niệm phân 
biệt, đối đãi như thế hoàn toàn vắng mặt. Và đấy 
chính là ý nghĩa Ba-la-mật; tức là, sự vượt lên trên 
mọi đối đãi, phân biệt. Vì vậy, khái niệm “bờ bên 
kia” trên nguyên tắc chỉ là một công ước tạm thời 
cần có cho sự diễn giải bằng ngôn ngữ mà thôi! 
Nếu không như thế chúng ta sẽ chẳng hiểu cái gì 
hết. Một cách đơn giản, bạn chỉ cần nhớ rằng “bờ 
bên kia” trong ngôn ngữ của Bát-nhã là một khái 
niệm chỉ cho thế giới siêu việt nhị nguyên tnà không 
hề mang tính chất đối lập nào hết. 


54. Có phải Ba-la-mật đồng nghĩa với “vô phân 
biệt”? 


Có những liên hệ giữa hai khái niệm này. Và 


cả hai đều hàm chứa một vấn đề hết sức quan trọng 
của Bát-nhã, hay nói khác đi là cốt tủy của sự thực 
hành đời sống Bát-nhã, đó là trí tuệ vô ngã. Khi 
nói đến sáu Ba-la-mật là nói đến công hạnh tu tập; 
trong khi nói đến vô phân biệt là nói đến tuệ giác 
vô ngã. Cả hai khái niệm này đều nhấn mạnh đến 
tuệ giác siêu việt khỏi thế giới tương quan của nhị 
nguyên. Bạn có thể nhận ra sự tương quan giữa 
hai khái niệm này qua đoạn văn nổi tiếng của kinh 
Kim Cương, mô tả về ý nghĩa của Ba-la-mật và 
tuệ giác vô phân biệt như sau: “Này Subhøii (Tu- 
bồ-đề), Bồ-tát phải nghĩ rằng có bao nhiêu chúng 
sanh trong vũ trụ bao la, dù những chúng sanh ấy 
thuộc về loài được sinh ra từ trứng, loài được sinh 
ra từ bào thai, loài được sinh ra từ nơi ẩm thấp, và 
loài được sinh ra từ sự biến hóa; loài có hình thể 
hay không có hình thể, loài có tri giác hay không có 
tri giác; cho đến bất kỳ thế giới chúng sanh nào có 
thể quan niệm được, tất cả đêu phải được dẫn vào 
Niết-bàn mà không hề để lại một dấu vết nào. Mặc 
đù vô lượng vô số chúng sanh đã được dẫn vào Niết- 
bàn như thể, nhưng không có chúng sanh nào được 
dẫn đến Niết-bàn. Vì sao? Vì nếu Bồ-tát còn thấy có 
chứng sanh, Bồ-tát không được gọi là bậc giác ngộ”. 

Đoạn kinh này mô tả rất rõ tính chất Ba- 
la-mật trong các công hạnh của Bồ-tát. Và nhờ tu 
tập như thế mà Bồ-tát đạt được tuệ giác “vô phân 
biệt. Hãy lấy thí dụ về hạnh bố thí của Bồ-tát, 
khi bố thí, Bồ-tát phải thấy rằng người cho cũng 





99 


100 





không, người nhận cũng không, và cái được bố thí 
cũng không; cả ba đều không nên gọi là “tam luân 
không tịch” Bố thí trong một thể cách không trú 
chấp vào hình tướng (bất trụ tướng bố thí) như 
thế được gọi là bố thí Ba-la-mật. Tương tự như 
vậy đối với các Ba-la-mật khác. Do đó, muốn đạt 
đến tuệ giác vô phân biệt (tức tuệ giác vô ngã), Bồ- 
tát phải thực hành các Ba-la-mật. Và muốn đạt đến 
Ba-la-mật, Bồ-tát phải tu tập tuệ giác vô phân biệt. 
Nên nhớ rằng, vô phân biệt không phải là sự phớt 
lờ, không biết tốt xấu, nhưng trên căn bản đó là 
một loại tuệ giác chiếu sáng đến tận cùng mọi dấu 
vết của tự ngã huyễn mộng; đấy là một loại tuệ 
giác đặc biệt giúp hành giả tỏ ngộ chân lý bất nhị 
hay chân lý bình đẳng trong pháp giới duyên khởi 
bao la này. 


55. Dường như trên thực tế khái niệm “Ba-la- 
mật” và “tâm đại bi” cưu mang hai loại cảm xúc 
rất mâu thuẫn nếu không muốn nói là chống đối 
nhau? 


Nếu vấn để được nhìn qua con mắt nhị 
nguyên, vâng đúng như thế, đây quả là những 
cảm thức đầy mâu thuẫn, vì một bên thì mong 
muốn yêu thương muôn loài chúng sanh, trong 
khi một bên thì lại thấy chẳng có ai để mà yêu 
thương. Rốt cuộc thì chúng ta phải điều chế và 
phát triển hai nguồn năng lượng này như thế nào 
trong cùng một dòng tâm thức và cùng một trái 


tim? Chính trong khối mâu thuẫn lớn lao này, 
các nhà Đại thừa đã khéo léo xây dựng nên một 
hướng đi giác ngộ cực kỳ thiện xảo dựa trên hai 
yếu tố quan trọng đó là: trí tuệ và tâm đại bi. Về 
mặt trí tuệ, cái đích đến của Phật giáo nói chung 
là sự đạt đến ánh sáng giác ngộ vô thượng Bồ-đẻ. 
Và ánh sáng tâm linh đó luôn luôn được khẳng 
định là một loại tuệ giác không bản ngã. Mọi sự 
diễn dịch về ánh sáng tâm linh này, dầu có phóng 
khoáng như thế nào đi nữa, cũng phải bao hàm ý 
nghĩa duyên khởi-vô ngã. Tôn vinh trí tuệ vô ngã 
là một tính chất đặc thù trong đời sống tỉnh thức 
của đạo Phật; và điều này rõ ràng không có gì là 
khó hiểu. Cái khó hiểu và thậm chí được xem là 
mâu thuẫn xuất hiện khi tuệ giác vô ngã phải được 
kết hợp với tâm đại bi để hình thành nên lý tưởng 
và đời sống tu tập của một vị Bồ-tát. Tuy nhiên, 
mọi mâu thuẫn đều được hóa giải khi tâm đại bi 
được phát triển trong tinh thần vô ngã đến tận 
cùng bằng bốn đức tính vô lượng: từ vô lượng, bi 
vô lượng, hỷ vô lượng, và xả vô lượng. Sự thật này 
trên thực tế đã tạo ra một loại cảm xúc tỉnh thức 
không đưa đến luyến ái nhưng vẫn không mất đi 
hơi ấm của tình thương. Rõ ràng nếu tâm đại bi 
không được xây dựng trên nền tảng của bốn đức 
tính “vô lượng” này, thì không làm sao chúng ta 
có thể hình dung ra một sự hòa giải nào giữa hai 
năng lực trọng yếu này. Thật vậy, frong con mắt nhị 
nguyên, trí tuệ vô ngã và tâm đại bi quả là những 





101 


102 





cảm thức rất mâu thuẫn, nhưng trong đời sống của 
Bát-nhã, thì tâm đại bi chính nó luôn có khả năng 
hòa quyện và hợp nhất với trí tuệ vô ngã ngay khi 
nó vươn đến khả năng vô biên trên chiều tuyệt 
đối. Nghĩa là bạn luôn sẵn sàng đánh tan sự hiện 
diện của con người cá thể để hòa nhập vào nỗi đau 
khổ của tha nhân với niềm khát vọng cùng lớn lên 
trong sự nghiệp giác ngộ. Điều đó cũng có nghĩa là, 
bạn không thể nói đến tâm đại bi khi trái tim yêu 
thương của mình chỉ sưởi ấm cho riêng một chúng 
sanh; mà trái lại, trái tim đại bi phải hàm chứa khả 
năng trang trải, ôm ấp và bảo bọc muôn loài chúng 
sanh. Trái tim ấy luôn rung cảm một cách tha thiết 
và chân thành đối với bất kỳ một chúng sanh nào 
có thể quan niệm được. Chính cái tính chất “khô- 
ng có biên giới và không cùng tận” này cưu mang 
cùng một thể tính với tuệ giác vô ngã, vốn được gọi 
là tính bình đẳng hay tính bất nhị. 


56. Vậy Bồ-tát với tâm đại bi sẽ xuất hiện với 
mẫu người như thế nào? 


Hầu hết kinh điển Đại thừa đều nhấn mạnh 
đến tính cách của một vị Bồ-tát với những ngôn từ 
cao thượng và rất người, như: Bồổ-tát là người yêu 
thương tất cả muôn loài chúng sanh. Ngài phát đại 
nguyện sẽ luôn có mặt bên cạnh chúng sanh trong 
những lúc thăng trầm, đau khổ. Ngài sẽ không bỏ 
rơi bất kỳ một chúng sanh nào một mình trong 
chốn khổ đau mà không tìm các phương tiện để 


cứu độ. Bồ-tát là tình yêu, vì trong trái tim của 
Ngài không có gì khác hơn là tình yêu. Vì tình yêu 
vô bờ và vô thượng nên Ngài đã đi vào những nơi 
khổ đau nhất và nguy hiểm nhất, chấp nhận mọi 
đau thương, để vỗ về, an ủi, và đem lại sự an lạc 
cho chúng sanh. Bồ-tát không thể ngoảnh mặt ra 
đi khi còn một chúng sanh vẫn đang chìm đắm 
trong biển sinh tử khổ đau. Bồ-tát chính là #gười 
từ chối vào Niết-bàn để ở lại với chúng sanh. Bồ- 
tát cũng chẳng hề thấy sự khác biệt giữa Ngài với 
chúng sanh trong đau khổ cũng như trong hạnh 
phúc. Bồ-tát không bao giờ sợ hãi trước những 
khó khăn, gian truân, vất vả, và ước mơ duy nhất 
của Ngài là làm sao cho tất cả chúng sanh được 
an vui, hạnh phúc và viên mãn với cuộc sống giác 
ngộ vô thượng Bồ-để. Do vậy, Bồ-tát xuất hiện ở 
nhân gian hệt như một anh hùng với trái tim đại bỉ 
vĩ đại. Bồ-tát sẽ hy sinh cuộc sống của mình cho 
những người chung quanh hay những ai cần đến 
mình. Chư vị nhất quyết bảo vệ sự an bình cho tất 
cả, không để sót lại bất kỳ ai trong tầm nhìn của 
mình rơi rớt vào chốn nguy hiểm, bất an. Trong 
cuộc hành trình gian nan, dù vô tận, Bồ-tát vẫn 
luôn mong mỏi và sẵn lòng gánh chịu sự khó nhọc 
thay cho mọi người. Bồ-tát sẵn sàng chia sẻ với 
mọi người những gì chư vị có: cuộc sống, vật chất, 
tinh thần, phương tiện, tình thương, trí tuệ... Bồ- 
tát thật sự là nơi nương tựa bình an nhất trong tâm 
tưởng của mọi người. Và mọi người ai cũng đặt 





103 





104 


trọn niềm tin vào trái tim đại bi-vô ngã và trí tuệ 
hoàn hảo của Bồ-tát. Bồ-tát là người có tình yêu 
thương cao cả và tấm lòng độ lượng vô bờ. Bồ- 
tát đã đến với đời với đầy đủ nguyện lực, phương 
tiện, và trí tuệ. Lý tưởng Bồ-tát được khắc họa với 
mẫu người anh hùng vĩ đại như thế rõ ràng đã xóa 
nhòa mọi dấu vết phân biệt, mọi ý niệm về sự mâu 
thuẫn giữa tâm đại bi và trí tuệ bên kia bờ. 


57. Ba-la-mật và tính Không liên hệ như thế nào? 


Ba-la-mật (páramitä) được cụ thể hóa qua 
sáu (hoặc mười)““ công hạnh đặc trưng của Bồ- 
tát như đã trình bày (xem thêm ở câu hởi 53). Tính 
Không (4ø1wyai4) là giáo thuyết trung tâm của toàn 
bộ hệ tư tưởng Bát-nhã. Kinh Bát-nhã được xem 
là bộ kinh đầu tiên xuất hiện làm nền tảng cho 
truyền thống Đại thừa”. Khi nói về tính Không, 
hầu như có nhiều ngộ nhận về giáo thuyết này 
bởi vì chữ KHÔNG trên căn bản được hiểu là sự 
trống vắng, trống rỗng hay trống trơn. Về mặt 
hình thức, nó được biểu thị bằng một vòng tròn 
rỗng không, và vì vậy, nó thường được liên tưởng 
với con số không. Từ những ngộ nhận như thế 


64. Đa số các nhà Phật học đều cho rằng mười Ba-la-mật được phát triển từ 
sáu Ba-la-mật. Giáo lý của các bộ phái đã chấp nhận sáu Ba-la-mật của Đại 
thừa và đưa thêm vào một số Ba-la-mật khác. 


65. Để hiểu biết thêm về lịch sử của kinh Bát-nhã, bạn nên tìm đọc tác 
phẩm Bát-nhã Bát Thiên Tụng; bản Anh ngữ sau đây rất phổ biến: Conze, 
Edward (trans.). The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines and 
Its Verse Summary, 5th Ed., San Erancisco: Four Seasons Foundation, 1995, 


làm cho tính Không, về mặt ngôn ngữ, thường 
bị hiểu nhầm như một loại luận thuyết gắn liền 
với chủ nghĩa hư vô hay ít nhiều liên hệ đến quan 
điểm về “đoạn kiến” Tuy nhiên, vấn đề hoàn toàn 
không phải như vậy. Trong tiếng Sanskrit, ý#yafã 
có ngữ căn là Švi, nghĩa là “phồng lên”. Do đó, cái 
gì phông lên ở bên ngoài thì bên trong sẽ trống 
rỗng, như cái bong bóng chẳng hạn. Đây cũng là 
nội dung của câu kinh “Sắc tức là Không, Không 
tức là Sắc” (yad rupam sä $ữnyatä, yä ýữnyatä tad 
räpam). Hình ảnh của ngôn ngữ trừu tượng này 
sẽ rất quan trọng trong việc cắt nghĩa triết lý tính 
Không. Ở đây có hai yếu tố mà bạn nên lưu ý về 
khái niệm biểu đạt này, đó là tính nhất thể của 
những biểu hiện khác nhau, và tính đối kháng của 
những biểu hiện đó trên cùng một thực tại. Thí 
dụ, về mặt bản thể, sóng và nước là một. Về mặt 
hiện tượng, sóng và nước là hai biểu hiện khác 
nhau. Đây là một tiến trình biện chứng thực tại 
sâu sắc nhằm chỉ đến sự trống vắng của một cái 
ngã linh hồn bất biến và bất tử trong một cơ thể 
“căng phồng” của năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, 
và thức. Do vậy, “Không” không hàm ý đối nghịch 
với có - như hiện hữu (to be) hay không hiện hữu 
(not to be) - mà Không (ýønyaiä) là chân lý duyên 
khởi của thế giới thực tại-vô ngã (p. anaffä; skt. 
anatrman). Không đồng nghĩa với Vô ngã. 





105 


106 





58. Tính Không được quán niệm như thế nào 
đối với con người năm uẩn? 


Nói về sự hiện hữu của con người, kinh 
Kim Cương Bát-nhã đề cập đến bốn chủ để quán 
niệm quan trọng, nhấn mạnh đến fính chất vô 
ngã của thân năm uấn. Bốn chủ đề này là sự phủ 
định về bốn khái niệm: ngã tưởng (2fmnasarn7fñaä), 
nhân tưởng (pudgalasam7ñä), chúng sanh tưởng 
(saffvasamjñä), và thọ giả tưởng (7asarm7ñä). 
Trong văn học Veda, ngã tưởng là ý tưởng về một 
cái tự ngã cá biệt có mối liên hệ đặc biệt với bản 
thể Đại ngã (Brahman). Cái tự ngã cá biệt này sẽ 
giải thoát khi nào nó trở về, hòa nhập với bản thể 
đại ngã. Nhân tưởng là ý tưởng về một thực thể 
mang tính cách cá nhân, như một nhân thể, một 
linh hồn bất tử hay một cái tự ngã cá thể được xem 
là thường hằng bất biến và làm chỗ dựa cho các ý 
nghĩa và giá trị của con người. Chúng sanh tưởng 
là ý tưởng về một sự hiện hữu, sinh hữu, hữu thể, 
hữu tình hay chúng sanh. Thọ giả tưởng còn được 
dịch là mạng căn hay sinh mệnh của mỗi chúng 
sanh. Thọ giả tưởng, do đó, là ý tưởng về một cái 
ngã chịu trách nhiệm về luân lý, đạo đức. Nói khác 
đi, thọ giả chính là sự thọ báo của các nghiệp thiện 
và bất thiện trong cõi luân hồi. Ý tưởng về bốn 
thực thể này là do vô minh tạo thành; bản chất của 
chúng là hão huyền, không thật. Thành ngữ “tứ 
tướng giai không” (bốn tướng đều không) là một 


sự khẳng định rằng, không hề có mặt một thực thể 
bất tử, vĩnh hằng nào tổn tại dưới hình thức cái tôi, 
cái ta, linh hồn, nhân thể, hay tự ngã cá biệt... Vì 
tất cả pháp hữu vi là vô thường và đoạn diệt. Con 
người là một tập hợp của năm uẩn hữu vi-sinh 
diệt, khi năm uẩn tan rã, thì ý niệm về bốn tướng 
(ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả) cũng trở nên vô 
vị, rỗng tuếch. Như cây chuối bị lột bẹ, lột cho tới 
cùng sẽ thấy một thực thể rỗng không. Tương tự 
như cái bong bóng, càng thổi phồng to chừng nào 
thì bên trong càng trống rỗng chừng đó. 


59. Tính Không trong Nguyên thủy và Đại thừa 
khác nhau như thế nào? 


Tính Không (šuinyatä) trong kinh tạng Pali 
được dùng rất giới hạn để nói đến thực tại của các 
pháp hữu vi là vô thường, đoạn diệt và không có tự 
ngã. Trái lại, trong Đại thừa, tính Không được phát 
triển thành giáo thuyết trung tâm làm nền tảng cho 
toàn bộ hệ thống tư tưởng và triết học, bắt đầu từ 
lúc ra đời của kinh Bát-nhã đến thời đại của ngài 
Nãgärjuna (Long Thọ), và tiếp nối cho đến thời 
đại Kim Cương thừa và các dòng Thiển (Thiền 
tông) về sau. Ngài Nagärjuna là một triết gia Phật 
giáo được đánh giá là có một không hai trong lịch 
sử phát triển tư tưởng Đại thừa, đặc biệt là về triết 
học tính Không. Ở đây, “Không” không đơn thuần 
là một phát biểu về thực tại mà nó bao hàm cả một 
hệ thống triết lý đặc thù của một thời đại vàng 





107 


108 





son trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo. Có 
thể nói rằng, tính Không không những là một hệ 
thống triết lý giác ngộ đặc sắc của Đại thừa mà nó 
còn được xem như là cốt tủy của sự giác ngộ viên 
mãn. Do đó, chứng ngộ tính Không đồng nghĩa 
với chứng ngộ Niết-bàn. Đối với hàng Phật tử 
theo truyền thống Trung Quán, nhất là dòng Kim 
Cương thừa và Thiển tông, giác ngộ tính Không 
được xem là mục tiêu tối thượng của cuộc hành 
trình tu tập. 


60. Có thể cho biết đại cương về tính Không 
trong dòng triết học Trung Quán? 


Có thể tóm tắt một vài điểm chính về tính 
Không như sau: 

Về triết học, bài kệ mở đầu của Trung Luận 
(skt. ~alamadhyarmmakakarika)°° trình bày một hình 
thức biện chứng phủ định nổi bật của dòng triết 
học Trung Quán (mnadhyaika) như sau: “Không 
sinh cũng không diệt, không thường cũng không 
đoạn, không một cũng không khác, không đến 
cũng không đi” (Bất sinh diệc bất diệt, bất thường 
diệc bất đoạn, bất nhất diệc bất dị, bất lai diệc bất 
xuất...)®”. Đây là tám cái Không (bát bất) căn bản, 
được trình bày theo một hình thức phủ định liên 


66. Đại tạng kinh/ Đại Chính Tân Tu, mục số 1564 (C£Nos 1565-1567), tập 
30, từ trang 01-30. 


67. Bản tiếng Phạn: anirodham anutpädam anucchedam aáäávatam | 
anekärtham anänärtham anägamam anirgamam || 


hồi hay còn gọi là phủ định của phủ định. Hình 
thức phủ định này trở thành mô thức biện chứng 
thực tại nổi bật của triết học Trung Quán. 

Về mặt giáo nghĩa, tính Không được triển 
khai dựa trên giáo thuyết căn bản của Đức Phật, 
đặc biệt là các giáo thuyết về Duyên khởi và Trung 
đạo. Do vậy, nến tảng lý luận của nó cũng được đặt 
trên căn bản của Duyên khởi và Trung đạo. Ngài 
Nãgãrjuna, trong bài kệ số 18, chương 24 của 
Trung Luận đã nói như sau: “Pháp được sinh khởi 
từ các nhân duyên nên tôi nói nó là Không, nó chỉ 
là giả danh, và cũng là Trung đạo” (Chúng nhân 
duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị vô, diệc vi thị 
giả danh, diệc thị Trung đạo nghĩa)”. Điều này 
cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo lý truyền 
thống và phát triển. Ba chủ để quan trọng Không, 
Giả, và Irung trở thành ba pháp ấn cho hành giả 
tu tập quán chiếu để lĩnh hội tính Không, chứng 
đắc Niết-bàn. 

Sau cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, đó là bản thể “bất nhị” giữa luân hồi và Niết- 
bàn. Luận viết: “Niết-bàn và thế gian, không có 
gì khác biệt. Thế gian và Niết-bàn cũng không có 
gì khác biệt. Bản chất của Niết-bàn cũng như thế 
gian, không có gì sai biệt” (Niết-bàn dữ thế gian, 
vô hữu thiểu phân biệt, thế gian dữ Niết-bàn, diệc 
vô thiểu phân biệt. Niết-bàn chi thực tế, cập dữ 


68. Bản tiếng Phạn: yalh pratityasamutpädal $ñnyatãm tãm pracaksmahe | 
sã prajñaptir upädäya pratipat saiva madhyamä || MMK 24,18. 





109 





110 


thế gian tế, như thị nhị tế giả, vô hào ly sai biệt. 
Chương 25, kệ 19 & 20)”. Do vậy, để có thể lãnh 
hội được thực tại tính Không, hay nói khác đi là 
để chứng ngộ Niết-bàn, hành giả không thể lìa bỏ 
thế gian, tức là các pháp hay chân lý quy ước ở 
thế gian; vì thế gian và Niết-bàn không hai, không 
khác. Trung Luận đặc biệt cảnh tỉnh chúng ta rằng: 
“Các Đức Phật vì chúng sanh, đã dựa vào hai chân 
lý mà nói pháp, thứ nhất là chân lý tương đối và 
thứ hai là chân lý tuyệt đối. Nếu người nào không 
nhận thức được hai chân lý này, thì đối với Phật 
pháp sâu xa, không thể lĩnh hội được. Nếu không 
nương tựa vào chân lý tương đối (phương tiện hay 
tục đế), thì không thể đạt đến chân lý tuyệt đối 
(cứu cánh, hay chân để); nếu không đạt đến chân 
lý tuyệt đối, thì không thể chứng ngộ Niết-bàn” 
(Chương 24, bài kệ số 8, 9, 10)”°. 


61. Mục đích của phép biện chứng phủ định của 
Trung Quán là gì? 


Biện chứng phủ định (đialectical negafion) 
của Trung Quán là một hình thức phủ định liên 


69. Bản tiếng Phạn: na samsãrasya nirvänãt kimeid asti vi§ýesanam | na 
nirvãnasya samsarat kimcid asti vi$esanam || MMK 25,19. 

nirvanasya ca yä kotih kottlh samsaraqasya ca | na tayor antaram kimcit 
susũksmam api vidyate || MMK 25,20 


70. Bản tiếng Phạn: dve satye samupäáritya buddhãnãm dharmade$anä | 
lokasamvrtisatyam ca satyam ca paramarthatah || MMK 24,08. 

ye “nayor na vijananti vibhãgam satyayor dvayol | te tattvam na vijãnanti 
gambhrram buddha$ãsane || MMK 24,09 

vyavaharam anä§ritya paramartho na de§yate | paramartham anagamya 
nirvanam nãdhigamyate || MMK 24,10 


hồi, phủ định luôn cả cái được phủ định. Thành 
ngữ nổi tiếng của nó là “Nhất thiết pháp không” 
(Tất cả pháp đều là không). Ý nghĩa của chữ Không 
ở đây được định nghĩa rõ qua khái niệm “bát bất; 
tức là tám cái Không: không sinh, không diệt, 
không thường, không đoạn, không đồng nhất, 
không sai biệt, không đến, và không đi. Mục đích 
của phép biện chứng phủ định là để diệt trừ hý luận 
(phiền não, tà kiến). Mọi quan điểm bám víu vào 
“bát bất” - hữu, vô, sinh, diệt, thường, đoạn, đồng, 
dị, khứ, lai, hay “tứ cú” - bốn cơ sở lý luận, hữu, 
vô, diệc hữu diệc vô, và phi hữu phi vô (có, không, 
cũng có cũng không, không có không không) đều 
được xem là phiền não, hý luận. Bạn cũng nên lưu 
ý rằng, trong ngữ cảnh này, từ “phiền não” hay “hý 
luận” được xem như đồng nghĩa với sinh tử-luân 
hồi. Tuy nhiên, vấn để cũng không quá khó hiểu 
khi Trung Quán trình bày con đường Trung đạo 
(skt. madhyamapratipad, p. majjhimapafipada), 
con đường duy nhất khả đĩ đưa đến thể nhập tính 
Không, chứng đắc Niết-bàn. Đấy chính là con 
đường “Giữa” nối kết của hai chân lý hay còn gọi 
là “Nhị đế hiệp minh Trung đạo”. 


62. Nội dung của hai Chân lý nói lên điều gì? 


Trung Luận ghi rằng: “Nếu người nào không 
nhận thức được hai chân lý này (tức chân lý tương 
đối và chân lý tuyệt đối), thì đối với Phật pháp sâu 
xa, không thể lĩnh hội được. Nếu không nương tựa 








vào chân lý tương đối (phương tiện hay tục đế), thì 
không thể đạt đến chân lý tuyệt đối (cứu cánh, hay 
chân đế); nếu không đạt đến chân lý tuyệt đối, thì 
không thể chứng ngộ Niết-bàn” Ở đây, sự tỏ ngộ về 
mối liên hệ giữa hai chân lý trở nên vô cùng quan 
trọng, có thể giúp chúng ta tránh xa các kiến chấp 
về hữu, vô, sinh diệt, thường, đoạn, đồng, dị, khứ, 
lai. Gạt bỏ lý luận sang một bên, bạn có thể hiểu 
về hai chân lý thông qua ba ẩn dụ thực tế như sau: 

a. Con thuyễn đưa người qua sông: Con 
thuyền là chân lý tương đối, là pháp phương tiện. 
Sang bên kia bờ sông là đạt đến chân lý cứu cánh. 
Muốn sang sông phải dùng thuyền; và khi đã qua 
bên kia bờ rồi, thì con thuyền nên được để ở lại. 

b. Ngón tay chỉ mặt trăng: Chức năng của 
ngón tay là làm công việc chỉ dẫn, nhưng cái đích 
là mặt trăng chứ không phải là ngón tay. Tuy vậy, 
nếu không có ngón tay, thì mặt trăng sẽ không 
được biết đến. 

c. Nắm lá trơng lòng bàm tay: Giáo thuyết của 
Phật là pháp phương tiện, những gì Đức Phật đã 
nói ra được tùy thuận theo căn tính khác nhau của 
chúng sanh để độ chúng sanh. Tự thân của những 
giáo thuyết đó không phải là cảnh giới cứu cánh 
tuyệt đối mà chỉ là bản đồ chỉ dẫn để đi đến cứu 
cánh, tuyệt đối. Nên nhớ rằng, những gì có thể nói 
ra được chỉ là “nắm lá” ước lệ trong lòng bàn tay, 
trong khi tri kiến chân thật thì bao la vô tận như 
“lá trong rừng” Đây là điểm then chốt về hai chân 


lý, nó giúp mở tung ra tất cả những vấn nạn cũng 
như những kiến chấp mê lầm mà triết lý Trung 
Quán đã cống hiến cho hành giả trên con đường 
tu tập giác ngộ. 


63. Hai chân lý trong giáo lý Nguyên thủy và Đại 
thừa có giống nhau không? 


Có sự khác biệt khá rõ ràng trong cách diễn 
dịch về hai chân lý trong tư tưởng Nguyên thủy 
và Đại thừa. Về mặt ngôn ngữ, khái niệm “tục đế” 
được dùng để chỉ cho những sự thật mang tính chất 
quy tiớc, tương đối trong cuộc sống: và “chân để” 
để chỉ cho những sự thật tuyệt đối như là những 
chân lý cứu cánh, chân thật, bất hư. Các luận sư 
Nguyên thủy (bao gồm các bộ phái tiểu thừa) dùng 
khái niệm “tục để” hay chân lý tương đối để chỉ đến 
các sinh hoạt trong đời sống “công ước” hằng ngày, 
như sự phân biệt giữa con người, nam, nữ, sự vật, 
hiện tượng... Trong khi, khái niệm “chân để” được 
dùng để chỉ đến bản chất đích thực của các pháp, 
bao gồm tâm pháp và sắc pháp. Thí dụ, về mặt tục 
đế, con người được nhận diện qua hình thức giới 
tính, màu da, tuổi tác, chủng tộc, cao thấp... Trong 
khi về mặt chân đế, con người được nhận diện qua 
hợp thể năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Do 
đó, “chân để” ở đây được xem như là một loại chân 
lý khoa học thật sự. Qua “thấu kính chân để” này, 
hiện hữu (pháp) được nhìn nhận từ bản chất của 
chính nó mà không phải là những hiện tượng biểu 





113 





hiện chung quanh nó. Dĩ nhiên, muốn đạt đến giác 
ngộ, hành giả phải quán chiếu các chân đế, thấy 
rõ các tính chất vô thường, hoại diệt của chúng, 
tức là phải thấy rõ bản chất đích thực của Danh 
và Sắc. Ngược lại, đối với tư tưởng Đại thừa, “fục 
đế” đơn giản chỉ là những chân lý tương đối trên 
mọi phương diện thuộc thế tục. Nhưng khái niệm 
“chân để” không phải là một chân lý khoa học; mà 
trái lại nó được dùng để mô tả cảnh giới cứu cánh, 
tuyệt đối, bất khả thuyết. Chân đế được xem là tử 
đồng nghĩa với Niết-bàn, Chân như, hay một thực 
tại tối hậu và tối thượng. Do đó, khái niệm chân đế 
trong ngôn ngữ của Đại thừa luôn mang một áo 
nghĩa huyền học. Ở đây, bạn có thể dùng nhiều mô 
tả khác nhau khi nói về chân lý tương đối, nhưng 
đối với chân lý tuyệt đối thì mô tả phù hợp nhất 
bao giờ cũng là sự im lặng; và chính tại đây ý niệm 
về huyền học của chân đế được biểu hiện. 


64. Khái niệm Bất nhị là gì? 


Căn cứ trên phép biện chứng phủ định của 
Trung Quán như đã đề cập qua hai khái niệm “tứ 
cú” và “bát bất; dường như bất cứ cái gì được xem 
là một thực thể đều bị phủ quyết. Sự thật cho thấy 
rằng không có một sự thể (hiện hữu) nào có thể 
đứng yên đằng sau cụm từ “là gì” (như Niết-bàn 
là..., chân lý tuyệt đối là...; cảnh giới bất tử là...; bờ 
bên kia là...); bất kỳ ý niệm nào đứng sau chữ “là” 
đều bị phủ định. Và nếu cứ tiếp tục phủ định như 


thế thì rốt cuộc cứu cánh sẽ là gì? Bạn sẽ thật sự 
giật mình khi nhận ra rằng, hóa ra cái mà mình hy 
vọng có thể đạt đến trong chân lý tuyệt đối lại được 
Bát-nhã mô tả bằng hai chữ khá “bẽ bàng”, dĩ nhiên 
là chỉ về mặt tình cảm, đó là “vô đắc” (không có đạt 
đến cái gì hết). Đơn giản chỉ vì, hễ còn sở đắc, tức là 
còn có cái gì đó để đạt được. Còn cưu mang ý niệm 
rằng mình đạt được cái gì đó (sở đắc) thì vẫn còn 
“lấn cấn” trong biên giới của nhị nguyên. Chính vì 
vậy, khái niệm “bất nhị” được sử dụng như là từ đổng 
nghĩa gân gũi nhất với tính Không. Bất nhị có nghĩa 
là không hai, không khác. Nó xóa nhòa biên giới của 
nhị nguyên. Nó đứng giữa sinh và diệt, thường và 
hằng. Nếu một hành giả tự thấy rằng mình đang 
ở trong Niết-bàn và ở ngoài kia là thế giới sinh tử 
của tha nhân, thì đấy chính là cái nhìn đang bị bao 
phủ bởi lăng kính nhị nguyên. Như vậy, càng nỗ 
lực mô tả Niết-bàn chừng nào thì càng xa rời Niết- 
bàn chừng nấy. Để dập tắt mọi chướng ngại ngăn 
cản chúng ta hòa nhập vào dòng thực tại không bản 
ngã, Irung Quán đành phải nỗ lực phủ định mọi 
thứ, bất kể chúng được định nghĩa là gì hay như thế 
nào. Và để xua tan mọi sự ngóng trông về một cảnh 
giới tuyệt đối, như là bến bờ của mọi khát vọng, bất 
kể chân hay tục, “bất nhị” được chào đời với một 
thông điệp vô tiền khoáng hậu, đó là “Quê hương 
của Niết-bàn là trần thể) vì Niết-bàn và sinh tử vốn 
không hai, không khác. Đây là sự diễn đạt khả dĩ về 
cái “vô biên” trong giới hạn của ngôn ngữ. 





115 


116 





65. Triết lý giác ngộ của tính Không là gì? 


Không thể phủ nhận rằng, triết học tính 
Không được trình bày với một phong cách lý luận 
sắc bén, tân kỳ, và triệt để. Chính vì vậy, cách thức 
lý luận của nó không hề dễ nghe hay dễ hiểu, nhất 
là đối với các phạm trù tinh tế của ngôn ngữ triết 
học. Mặc dù vậy, mục tiêu duy nhất của giáo thuyết 
về tính Không là đem lại một thứ ánh sáng tuệ giác 
vô ngã chân thật để xua tan mọi thứ tà kiến mê lâm 
về một bản ngã trường tốn, vĩnh cửu, và bất biến. 
Trong mục tiêu tối hậu này, tính Không đã đem 
đến cho chúng ta một triết lý giác ngộ nhằm đưa 
đến một sự “viễn ly” thực thụ đối với những tâm 
thức điên đảo, mộng tưởng, sợ hãi, bám víu, khát 
vọng... đến một đối tượng nào đó mà chúng ta có 
thể hình dung hay quan niệm được. Thông qua lối 
biện chứng phủ định, triết lý tính Không một cách 
nào đó đã đưa chúng ta trở về với ánh sáng của 
nội tâm, nơi mà ở đó hoàn toàn vắng mặt mọi lo 
âu, sợ hãi, mọi khát vọng bám víu, và mong muốn 
hiện hữu trong thường hằng bất diệt. Khi chưa tỏ 
ngộ được tính Không, chúng ta vẫn mải miết thăng 
trầm với thế giới nội tại của chính mình, một thế 
giới vốn thường hằng, bất giác và tăm tối. Rõ ràng, 
chúng ta luôn mong muốn có một phép lạ nào đó 
để có thể vượt qua những đau đớn của đời sống 
cả thể chất lẫn tinh thần mà Đức Phật mô tả bằng 
các từ sầu, bi, khổ, ưu, não. Chúng ta cũng luôn 


chân tình mong mỏi một cách tha thiết được vượt 
ra khỏi những nỗi sợ hãi bất an trong cô liêu, đơn 
độc. Đấy chính là động lực thầm kín khiến chúng 
ta luôn nỗ lực hết mình để hết bám vào cái này lại 
bám vào cái khác, hết ý niệm này đến ý niệm kia, 
dù rằng chúng ta vẫn thường xuyên kinh nghiệm 
được những khắc khoải và đau khổ vì sự “bám víu 
vào hư không” này. Và sau cùng, hầu như ai cũng 
mong muốn xua đuổi thế gian vô thường một cách 
cay đắng để nhường chỗ những khát vọng được 
hiện hữu trong thường hằng vĩnh cửu, cho dù cõi 
thường hằng ấy có khi được quan niệm như một 
“giấc ngủ thiên thu không mộng mị” Những thao 
thức như thế rõ ràng đã biến đời sống của chúng 
ta thành một cõi điên đảo-mộng tưởng. Chính 
tại đây, ánh sáng của sự tỏ ngộ tính Không có sức 
mạnh vô cùng kỳ vĩ có thể quét sạch bóng tối đã 
ngự trị cả ngàn năm trong tâm hồn của chúng 
ta. Điều quan trọng là, để thể nhập tính Không, 
bạn không phải làm thêm mà chỉ cần bỏ bớt! Đấy 
chính là nội dung của bức thông điệp về một đời 
sống “viễn ly” của Bát-nhã Ba-la-mật. 


66. Khái niệm “viễn ly” trong Bát-nhã Ba-la- 
mật là gì? 


Viễn ly (p. øekkhamna; skt. naiskramya) là 
một danh từ phổ thông trong kinh điển, có ý nghĩa 
căn bản là sự từ bỏ hay xa lìa các ái nhiễm, trần cấu. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh của Ba-la-mật, viễn ly 





117 


118 





được xem như là sự siêu việt mọi kiến chấp liên hệ 
đến thế giới nhị nguyên. Tương tự như Kinh Bát- 
nhã, Kinh Lăng Già đề cập đến ý nghĩa của viễn ly 
bằng những ảnh dụ thơ mộng tuyệt vời như sau: 
“Thế gian ly sinh diệt, do như hư không hoa...” (Thế 
gian lìa sinh diệt, như bông hoa giữa hư không...). 
Hoặc: “Viễn ly ư đoạn thường, thế gian hằng như 
mộng..” (Xa rời những kiến chấp về thường và 
đoạn, thế gian hằng như là giấc mộng...). Hoặc: 
“Nhứt thiết vô Niết-bàn,vô hữu Niết-bàn Phật, vô 
hữu Phật Niết-bàn,viễn ly giác, sở giác, nhược hữu, 
nhược vô hữu, thị nhị tất câu ly” (Không có Niết- 
bàn nào hết, không có Phật Niết-bàn, cũng không 
có Niết-bàn của Phật, xa rời giác và sở giác (chủ 
thể và đối tượng), dù có hay là không, cả hai thứ ấy 
đều xa rời). Từ những mô tả ở trên, chúng ta có thể 
thấy rằng trong ngôn ngữ Bát-nhã, khái niệm viễn 
ly đặc biệt chú trọng đến đời sống siêu việt mọi kiến 
chấp nhị nguyên. Khái niệm “viễn ly giác, sở giác” 
ở đây là một cách mô tả khác về khái niệm “vô trí 
diệc vô đắc” của Bát-nhã. 

67. Niết-bàn được quan niệm như thế nào trong 
triết học Phật giáo? 


Niết-bàn (ø6rvana) là một chủ để quan trọng 
trong đạo Phật, vì Niết-bàn được xem là mục tiêu 
tối hậu của mỗi hành giả trên tiến trình tu tập giác 
ngộ-giải thoát. 

Về mặt nhận thức, Niết-bàn vốn được xem là 


cảnh giới thoát ly ngoài vòng kiểm chế của sinh tử- 
luân hồi. Niếf-bàn là pháp vô vi, không điều kiện. 
Do đó, không thể định nghĩa thế nào là Niết-bàn. 
Tuy nhiên, không ai muốn đạt đến “một loại” Niết- 
bàn mà mình không hề biết nó là cái gì, ít nhất là 
trên mặt nhận thức. Cũng như khi nói đến Thiên 
đàng, dù không ai biết chính xác nơi đó là gì và ở 
đâu khi chưa một lần đặt chân đến, nhưng người 
ta vẫn có thể hình dung hay quan niệm về nó dựa 
trên những giáo thuyết căn bản. Cũng vậy, trong 
cái nhìn chân chất nhất và đơn giản nhất, thì Niết- 
bàn ít ra không phải là sinh tử-luân hồi. Nếu Niết- 
bàn và sinh tử là một, hiểu theo nghĩa đen của từ 
này, thì chắc chắn sẽ không ai mong muốn tìm 
kiếm Niết-bàn hay đi đến Niết-bàn. Nếu phải gạt 
hết tất cả lý luận sang một bên, thì ít nhất chúng ta 
có thể phải thầm hiểu rằng hễ bên này là sinh tử, 
thì bên kia là Niết-bàn, bất kể biên giới giữa sinh tử 
và Niết-bàn có mong manh như thế nào đi nữa! Vì 
lẽ, trên thực tế, đối với các vấn đề như luân lý, đạo 
đức chẳng hạn, thiện nghiệp ắt hẳn không phải là 
ác nghiệp. Thiện và ác luôn luôn đối lập nhau, và 
phải khác nhau rõ ràng chứ không thể mập mờ 
được. Do đó, trên nguyên tắc của luân lý, Niết-bàn 
dù được mô tả như thế nào đi nữa cũng phải cưu 
mang những đặc tính thiện, thanh tịnh, vô nhiễm, 
an lạc, và tất nhiên là không thuộc về thế giới hữu 
ví. Nếu không như thế, thì Niết-bàn sẽ không có 
đủ sức mạnh và kể cả thẩm quyền để làm điểm tựa 





119 





cho chúng sanh đang đắm chìm trong đại dương 
sinh tử khổ đau. Do vậy, Niết-bàn là một chủ đề rất 
lớn và bao quát; có những quan điểm khác nhau về 
Niết-bàn khá rõ rệt giữa các truyền thống Phật giáo 
Nguyên thủy, Tiểu thừa, và Đại thừa. Hầu như mỗi 
bộ phái Phật giáo đều có quan niệm khác nhau về 
Niết-bàn. Ở đây chúng ta chỉ để cập đến Niết-bàn 
qua những quan điểm tiêu biểu của Nguyên thủy, 
Nhất Thiết Hữu bộ, và Đại thừa, bao gồm cả Trung 
Quán và Duy Thức. 


68. Phật giáo Nguyên thủy quan niệm về Niết- 
bàn như thế nào? 


Trong Phật giáo Nguyên thủy, khi một hành 
giả chứng đắc A-la-hán cũng có nghĩa là vị ấy đạt 
đến Niết-bàn. Ở đây có hai phương diện chính 
yếu liên hệ đến khả năng chứng đắc Niết-bàn của 
một hành giả, đó là luân lý và tâm thức. Về mặt 
luân lý hay còn gọi là đời sống phạm hạnh (sống 
theo quy tắc đạo đức của Phật giáo), để có thể 
chứng đắc Niết-bàn, hành giả trên căn bản phải 
đoạn trừ hoàn toàn các nghiệp chướng, phiên não, 
nhiễm ô, các lậu hoặc trong ba cõi. Nói khác đi, 
hành giả là phải vượt khỏi sông mê, biển ái (vana), 
đoạn trừ tận gốc rễ ba độc tham (zäga), sân (dosa), 
sỉ (moha), các hành (sankhara) và các thủ chấp 
(upädäna). Nhờ đoạn trừ hoàn toàn các loại phiền 
não này mà hành giả đạt đến cõi hạnh phúc tối 
thượng (zamaía) mang tên là Niết-bàn có đầy đủ 


các đặc tính: cực lạc (acccanfasukha), bất tử (accu- 
£a), và an tịnh (sanfa). Cõi Niết-bàn, do đó, không 
thể diễn tả được, chỉ có mỗi người “tự mình chứng 
ngộ cho chính mình” Về mặt tâm thức, hành 
giả nhờ tu tập thiển định và trí tuệ mà nh hội 
được nguyên lý vận hành của Duyên khởi, tỏ ngộ 
một cách toàn triệt các pháp ấn Khổ, Vô thường, 
và Vô ngã của thân năm uấn. Chứng ngộ năm 
uẩn là vô ngã được gọi là ngộ về “nhân không” 
(pudgala-nairatmya). Do chứng đắc vô ngã tính 
của năm uẩn mà một vị Ihánh đạt đến Niết-bàn'!. 
Do đó, con đường đi đến Niết-bàn, theo Nguyên 
thủy, là con đường thiền định vượt qua tam giới 
(ba cõi) để đến siêu thế giới (aparyapamna hay 
lokuttaradhafu) cùng với sự chứng đắc các thần 
thông và thắng trí. Siêu thế giới chính là Niết-bàn, 
một trạng thái nhất như (ekarasa), thuần tịnh, vô 
biên, và trường cửu. Tóm lại, trong thế giới tâm 
linh Nguyên thủy, Niết-bàn được hiểu là sự đoạn 
diệt hoàn toàn các phiền não, lậu hoặc; là một 
trạng thái vĩnh cửu và bất khả thuyết; và là một 
cõi thuần tịnh, nhất vị, và vô biên. 


69. Nhất Thiết Hữu bộ quan niệm về Niết-bàn 
như thế nào? 


Theo quan điểm của Nhất Thiết Hữu bộ, thì 


71. Trong cái nhìn của các nhà Đại thừa, chứng ngộ năm uẩn là vô ngã được 
gọi là “nhân không” (pudgala-nairatmya) chứ không phải là “pháp không” 
(dharma-nairatmya). 





121 





Niết-bàn thuộc về pháp vô vi. Khái niệm “vô vi” 
trên căn bản được hiểu là thực tại tự hiện hữu, 
như hư không; do đó, vô vi không phải là pháp 
được làm ra hay được tác thành từ một điều kiện 
nào đó. Vô vi tự nó vốn hiện hữu, cũng như hư 
không vốn tự hiện hữu. Không ai có thể chế tạo 
ra hư không và hư không cũng không cần ai chế 
tạo. Vô vi như thế có nghĩa là pháp vượt lên trên 
các điều kiện sinh diệt của thế gian. Đấy là vô vi 
thứ nhất, tức là hư không vô vi. Với quan điểm này, 
Nhất Thiết Hữu bộ không xem Niết-bàn như là 
kết quả do đạo (mãrga) tạo ra, mà đạo chỉ là con 
đường dẫn đến Niết-bàn. 

Thứ đến, Nhất Thiết Hữu bộ đề cập đến vô vi 
thứ hai là Trạch điệt vô vi (pratisarnkhya-nirodha). 
Pháp này được thành tựu nhờ sức mạnh của trí 
tuệ (trạch diệt) đoạn trừ các phiển não (hay còn 
gọi là tùy miên)”?. Nói khác đi, pháp vô vi này do 
tu tập tuệ quán mà đạt được. 

Và loại vô vi thứ ba là P trạch diệt 
(apratisamkhyä-nirodha), nhằm chỉ đến tính chất 
bất sinh do đã vắng mặt các nguyên nhân (vô 
nhân) tạo tác, không còn khả năng đưa đến các 
hành trong tương lai. Ở đây, Trạch diệt chính là 
Hữu dư y Niết-bàn (Niết-bàn trong đời sống hiện 
tại) và Phi trạch diệt tức là Vô dư y Niết-bàn (Niết- 
bàn sau khi báo thân viên tịch). Như vậy, cũng như 
tư tưởng Nguyên thủy, Nhất Thiết Hữu bộ công 


72. Xem Kinh Tùy Miên (Anusaya Sutta, AN VII.12) 


nhận Niết-bàn là một pháp vô vi (asanskrfa), thật 
sự hiện hữu, và có thể chứng ngộ do tu tập các 
Thánh đế. Niết-bàn là vô nhân, do đó, Niết-bàn 
được chứng ngộ chứ không phải được tạo ra; vì 
Niết-bàn vốn không sinh, không diệt, và không 
biến hoại. Trong Niết-bàn, không có dấu vết cá 
nhân, vì bản thể của nó là vô biên và vĩnh cửu. 
Tu tập Bát thánh đạo giúp hành giả diệt tận các 
phiền não (kiesa), nhiễm ô, chứ không giúp hành 
giả chế tác ra một cõi mang tên là Niết-bàn. Ngài 
Vasubhandu (Thế Thân), tác giả của LuậnCâu Xá, 
xem Niết-bàn là một thế giới tịnh lạc với tên gọi là 
Niết-bàn giới (6rväana-dha£u) với đầy đủ các yếu 
tính, chân thật, vô nhiễm, thuần tịnh, vô vi, an lạc, 
vô biên, vĩnh cửu, bất tử, bất sinh, bất diệt, thiện, 
và tối thắng. Hành giả sẽ đạt đến Niết-bàn với đầy 
đủ các hùng lực của thắng trí viên mãn. 


70. Triết học Trung Quán quan niệm về Niết- 
bàn như thế nào? 


Niết-bàn, trong kinh tạng Đại thừa nói 
chung và triết học Trung Quán nói riêng, được 
trình bày với những quan điểm khác biệt hẳn 
so với các quan niệm của Nguyên thủy, và Nhất 
Thiết Hữu bộ. Ở đây, vấn đề đặt ra trước nhất là 
thế giới như những gì chúng ta quan niệm, hay 
những gì trong tầm mắt của chúng ta, bất kể sinh 
tử hay Niết-bàn, đều là ảo ảnh (mäayä4); bởi vì 
chúng được nhận thức và được mô tả bằng “con 





123 


124 





mắt” đang bị bao phủ trong bức màn vô minh. 
Khi bạn mô tả Niết-bàn bằng một tâm thức vô 
minh, thì cảnh giới Niết-bàn mà bạn mô tả, chính 
là cảnh giới của vô minh chứ không phải là Niết- 
bàn thực thụ. Sự phân biệt cái này là sinh tử và 
cái kia là Niết-bàn... tất cả đều là sản phẩm của 
vô minh, vọng tưởng, và chấp thủ. Do vậy, trong 
quan niệm của Đại thừa, để thật sự chứng ngộ 
Niết-bàn, công việc thiết yếu của một hành giả là 
phải vượt qua không những các phiển não chướng 
(klesavarana), như được trình bày trong Nguyên 
thủy và Nhất Thiết Hữu bộ, mà ngay cả đối với sở 
tri chướng (neyävanana), tức là các chướng ngại 
do kiến chấp về hữu, vô, sinh, diệt... Ở đây, Niết- 
bàn không được thiết lập như một cảnh giới “Siêu 
thế giới” hay “Niết-bàn giới; mà trái lại, tỉnh yếu 
của Niết-bàn, trong ngôn ngữ Đại thừa, được hiểu 
như là chân lý bình đẳng (samaiä) trong pháp giới 
vũ trụ vô biên, bất sinh, bất diệt, và bất khả thuyết, 
vượt lên trên mọi hý luận, mô tả, hay diễn đạt. 
Những nỗ lực mô tả một vị Thánh đi vào Niết- 
bàn, do đó, đều là ảo ảnh, mộng tưởng; vì đối với 
quan niệm của Trung Quán, chính vị Thánh giả và 
Niết-bàn là không hai, không khác. Cũng như sinh 
tử và Niết-bàn là không hai, không khác. Như thế, 
quan niệm về Hữu dư y Niết-bàn và Vô dư y Niết- 
bàn của Nhất Thiết Hữu bộ không mấy thuyết 
phục trong con mắt của các nhà Đại thừa. Phê 
bình các quan điểm trên, ngài Nägãrjuna (Long 
Thọ), trong Trung Quán Luận, đã nói về Niết-bàn 


như sau: “Nếu tất cả pháp là không, không có sinh 
cũng không có diệt; vậy đoạn cái gì và diệt cái gì 
mà gọi là chứng Niết-bàn? Nếu tất cả pháp không 
phải là không, thì cũng không có sinh và không có 
diệt; vậy đoạn cái gì và diệt cái gì mà gọi là chứng 
Niết-bàn? Không có sự chứng đắc, cũng không có 
sự đạt đến, không đoạn diệt cũng không thường 
hằng, không có sinh cũng không có diệt, như vậy, 
gọi đó là Niết-bàn””. Quan điểm này thực ra chỉ 
muốn nhấn mạnh đến một điều đó là hành giả 
chỉ có thể chứng ngộ Niết-bàn khi nào dừng lại mọi 
hý luận (prapancas), mọi tưởng tượng của tâm trí, 
mọi cố gắng định nghĩa, tiêu tả hay phân biệt về 
Niết-bàn. Quan niệm rằng “phải đi ra khỏi luân 
hồi để vào Niết-bàn” được xem là sản phẩm của 
hý luận, mộng tưởng. Vì vậy, các nhà Trung Quán 
cho rằng không cần phải đi ra khỏi luân hồi để 
vào Niết-bàn, vì Niết-bàn và luân hồi vốn không 
hai, không khác (samsära eva nirvãn4)”°. Lĩnh hội 
được yếu tính “Bình đẳng” (dharmasamafä) trong 
nhất chân pháp giới, tính “Không” hay tính “Bất 
nhị” tức là chứng ngộ Niết-bàn. 


71. Triết học Duy Thức quan niệm về Niết-bàn 
như thế nào? 


Các nhà triết học Đại thừa theo trường 


73. Mũlamadhyamakakarikä, MMK 25. 1-3, chương Quán Sát Về Niết-bàn. 
74. Xem câu hỏi 60. 





125 


126 





phái Duy Thức chia sẻ quan điểm “bất nhị” về 
Niết-bàn của Trung Quán. Các nhà Duy Thức 
(viñãptmatrafä) xem mọi thứ trên trần gian 
này, những gì có thể quan niệm được trong ba 
cõi, đều là ảo ảnh (äyä) được biểu hiện từ Tâm. 
Duy Thức nhấn mạnh đến khái niệm “Duy tâm” 
và “Alaya thức” như là cơ sở để giải minh về luân 
hồi và Niết-bàn. Dĩ nhiên, theo học thuyết này, các 
vấn đề sinh tử hay Niết-bàn cũng không gì khác 
hơn là những biểu hiện của Tâm, nên chúng được 
gọi là Duy tâm (ciffamaira). Tông chỉ của các vị 
này, do đó, là “Tam giới Duy tâm, vạn pháp Duy 
thức” Mọi ảo ảnh xuất hiện trong đời là do tâm 
phân biệt (vikalpa) giữa ngã (afman) và pháp 
(dharma), và từ đó tạo nên thế giới sinh tử luân 
hồi. Tuy nhiên, điều quan trọng là, đối với các nhà 
Duy thức, thực tại của Niết-bàn hay Pháp thân lại 
là những gì luôn hiển hiện ngay trong chính cái 
thế giới sinh tử luân hồi phiền toái này chứ không 
ở đâu khác. Nghĩa là Niết-bàn hiện hữu ngay nơi 
bản thể “bạch tịnh” của tàng thức Alaya, cũng là 
mảnh đất chung với ô nhiễm thức, vốn là sở y của 
thế giới sinh tử luân hồi. Vì vậy, bên cạnh khái 
niệm Hữu dư y Niết-bàn và Vô dư y Niết-bàn, các 
nhà Duy thức đưa ra thêm hai khái niệm mới về 
Niết-bàn, đó là “Bản lai tự tính thanh tịnh Niết- 
bàn” (prakrtisuddha nirvana) và “Vô trụ xứ Niết- 
bàn” (apratisthita-nirvana). Khái niệm “Bản lai tự 
tánh thanh tịnh” nhằm chỉ đến yếu tính vô điều 


kiện, bất sinh, bất diệt, và thanh tịnh của Niết-bàn. 
Khái niệm “Vô trụ xứ” chỉ đến tính chất nhất như, 
vô khứ, vô lai, và thường trú của Niết-bàn. Nói 
chung, trong quan điểm của Đại thừa, Niết-bàn 
và Pháp thân (đharmakäya) không gì khác hơn là 
chân lý của Pháp tính bình đẳng (dharmasamaiä) 
trong pháp giới (dharmadhatu) vũ trụ bao la. 


72. Quan niệm chung của Đại thừa về luân hồi 
và Niết-bàn như thế nào? 


Trên bình diện triết học, quan niệm của các 
tông phái Đại thừa về luân hồi và Niết-bàn tập 
trung vào một số điểm chung được chia sẻ bởi các 
trường phái chính là Trung Quán (madhyamika), 
Duy Thức (vñãäpHmairarä), và Kim Cương thừa 
(vajrayana). Các điểm chung đó là: 

a. Các pháp, từ bản chất của chúng, vốn 
không có một thực thể nào, chúng là hiện hữu của 
những nhân duyên sinh diệt; do đó, fhực tính của 
pháp là Không, và sự biểu hiện của nó như những 
gì chúng ta nhận thức được chính là những ảo ảnh, 
mộng tưởng. Kinh Kim Cương nói rằng, “Nhất 
thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như 
lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán” (Tất cả 
pháp hữu vi, như giấc mộng, như ảo ảnh, như bọt 
nước, như bóng, như điện chớp, như sương mai, 
nên quán niệm như vậy). 

b. Bản tính Không hay vô tướng của các 
pháp đồng nghĩa với Chân như thực tại, với Pháp 





127 





tính bình đẳng. Mọi biểu hiện trong sai biệt đa thù 
đều được sinh khởi từ mộng tưởng của tâm thức 
vô minh. 

c. Thật tính của các pháp chính là pháp giới 
tính bình đẳng, do đó, không có sự sai khác giữa 
Niết-bàn và luân hồi. Nói khác đi, sinh tử và Niết- 
bàn là một, thiên thu với bây giờ là một, vũ trụ 
bao la mênh mông với nhất niệm là một. Do đó, 
con đường thể nhập chân lý giác ngộ tối thượng 
phải vượt lên trên mọi phân biệt, thiên kiên của 
nhị nguyên. Con đường ấy đi xuyên qua mọi giới 
hạn của năng và sở, của chủ thể lẫn khách thể, của 
có và không, của thường và đoạn. Con đường ấy 
chính là Trung đạo. 


73. Thế nào là “nhất thiết duy tâm tạo”? 


“Nhất thiết duy tâm tạo” là một chủ đề nổi 
bật và quan trọng hàng đầu của Duy Thức tông 
(vijñäptimatratä) hay còn được gọi là Du Già 
tông (yogäcara). Nhất thiết duy tâm tạo (Tất cả 
đều do tâm tạo ra) là một cách phát biểu khác về 
“Tam giới duy tâm” (cita-rmmatram idam yad idam 
traidhatukam/ There is nothing but mind - this 
is very triple world). Nghĩa là: “Thế giới không gì 
khác hơn là tâm” (citamatram lokam/ The world 
1s nothing but mind). Hay, “Ngoài tâm không có gì 
được nhìn thấy” (citabahyaréanam/ Nothing ïs to 
be seen outside the mind). “Chính tâm là tam giới” 
(svacittamatram traidhatukami The triple world is 


mind itself). Hay “Tâm sinh ra tam giới” (ciftamhi 
traidhatukam-yonihí Mind produces the triple 
world). “Hiện hữu của ba cõi không gì khác hơn 
là tâm” (fribhavacittarmatrami[ The triple existence 
is nothing but mind.) Và, “lất cả là tâm” (Ciffam 
hi sarvam[ All is mind)”. Với những đoan quyết 
như vậy, triết học Duy Thức muốn nhấn mạnh 
rằng, để đạt đến cảnh giới viên mãn chân thật, 
thanh tịnh và hoàn hảo của giác ngộ-giải thoát, 
bạn không cần phải làm cái gì khác hơn ngoài việc 
tịnh hóa tâm hồn của chính mình. Bằng cách làm 
sạch những ô nhiễm trong Tàng thức (kho tàng 
của tâm) hay nói khác đi là đưa tâm về với bản 
thể uyên nguyên (bạch tịnh thức), bạn có thể đạt 
đến trí tuệ viên mãn, tức Niết-bàn tối hậu ngay 
tại nơi đây. Do vậy, khi nói nhất thiết do tâm là 
ngụ ý rằng tất cả đếu từ tâm sinh; khổ đau hay 
hạnh phúc, sinh tử hay Niết-bàn, chúng sanh hay 
Phật... tất cả đều là biểu hiện của tâm-ý-thức. Đây 
là điểm đặc thù của triết học Duy Thức. 


74. Theo Duy Thức tông, tâm thức được cơ cấu 
như thế nào? 


Mở đầu tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng 
(Trimsikä-vijñaptimatratasiddhi-karika), ngài 
Vasubandhu (Thế Thân) nói rằng: “Do giả lập nên 
nói có ngã (ãữnan) và pháp (dharma) [tức chủ thể 


75. Khai Thien, The Buddhist Principle of Rebirth (Doctoral Dissertation). 
Michigan: UMI Dissertation Services, ProQuest. 2008. 





129 





và đối tượng], có tất cả sự vật hiện tượng; nhưng 
tất cả đều nương vào thức (v7#ñäna) mà sinh ra; [và 
bản chất] của thức - năng biến có ba [đặc tính], đó 
là: dị thục, tư lượng, và liễu biệt cảnh” “5. Ở đây, Dị 
thục thức tức là thức thứ tám, còn gọi là Tàng thức, 
hay A-lại-da thức (älaya-vijñana). Thức này được 
xem là nền tảng của toàn bộ hệ thống các thức. Tư 
lượng tức là thức thứ bảy hay còn gọi là Mạf-na 
thức (mano-manas-vijñana). Và Liễu biệt cảnh tức 
là thức sáu hay còn gọi là ý thức (mano-vijñäna) và 
năm thức giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Đây 
là cơ cấu đặc thù của tâm thức hay nói đầy đủ là 
tâm-ý-thức, được trình bày bởi các nhà Duy thức. 
Trong hệ thống tám thức này, mỗi thức có hững 
chức năng đặc biệt và liên hệ chặt chẽ với nhau. Hệ 
thống tám thức không những được xem là một 
quy trình nhận thức thuộc về tâm lý học mà nó 
còn là khung cửa hẹp để đi đến giác ngộ giải thoát 
khi tám thức được tu tập và chuyển thành bốn loại 
tuệ giác-giải thoát, gọi là tứ trí. 


75. Tàng thức là gì? 


A-laại-da thức, ngoài trừ tên gọi là thức thứ 
tám mang tính chất thứ tự, có những tính chất 
đặc biệt được định nghĩa theo những tên gọi 


76. tRi@ftù#fl;k /843Ê1Ê18i4d/U ÍR(X3XP?4/ 9MLW65°B= (ãtma- 
dharmopacäro hi vividho yah pravartate / vijñãna-parinameSsau parinamah 
sa ca tridhã//) (Trim.l) 3Ä #438 #/ BỊ ƒ 5|1Ö#3X/ #JJ‡&Hf3\/ #7 
—1#Ê (Vipako mananäkhya§-ca vijñaptirvisayasya ca/ tatralayäkhyarh 
vijñãnarh vipakah sarva-bijakam//) (Trim. 2). 


như sau: Tàng thức (älaya-vijñana), Nhất thiết 
chủng thức (sarvabï7a-vijñana), và Dị thục thức 
(vipakaphalavijñana). Khái niệm “tàng” chỉ đến sự 
dung chứa, hay năng lực lưu trữ và duy trì các đối 
tượng của ý thức, còn được gọi là Căn bản thức. 
“Tàng” hiểu đơn giản là kho tàng ký ức và kinh 
nghiệm mà mỗi người đều có như một yếu tố bẩm 
sinh. Trong kho tàng ký ức, chúng ta dung chứa 
và bảo lưu các ý niệm, khái niệm, hình ảnh, ngôn 
ngữ, biến cố, kinh nghiệm... Nói chung là tất cả 
các đối tượng của tâm-ý-thức một cách tự nhiên 
và không điều kiện. Một chuyện đã xảy ra cách 
đây 30 năm, bây giờ bạn vẫn còn nhớ được là nhờ 
vào khả năng lưu giữ của ký ức. Ký ức là một trong 
những bộ phận-chức năng của Tàng thức. Do khả 
năng ghi nhớ lâu dài của ký ức và các chức năng 
nội tại của nó vốn được xem là nền tảng cho mọi 
sự phát sinh (căn bản thức) nên Tàng thức bị hiểu 
lầm là một bản thể tự ngã hay một linh hồn bất 
tử. Khái niệm “Nhất thiết chủng thức” có nghĩa 
là kho tàng của tâm thức này có thể dung chứa 
tất cả hạt giống (chủng) ý niệm, không phân biệt 
tốt, xấu, thiện, ác. Nói đến “nhất thiết chủng” là 
nói đến năng lực vô ký (hay trung tính) của tâm 
thức. Ở đây không có sự chọn lựa. Ý niệm nào đã 
một lần sinh khởi, dù thiện hay ác, đều được lưu 
giữ trong kí ức một cách tự nhiên. Chính vì tính 
chất trung tính hay vô ký này mà sự tu tập mới 
có khả năng tạo ra những thay đổi trong bản tính 





131 


132 





của tâm, chuyển hướng từ si mê sang giác ngộ. 
Khái niệm “DỊ thục” có nghĩa là sự chín muổi của 
nghiệp trong dòng tương quan nhân quả. Ở đây, 
khi một tâm thức được xem là Dị thục có nghĩa là 
dòng tâm thức đó hiện hữu trên căn bản của dòng 
nghiệp thức diễn biến theo quy luật nhân quả chứ 
không phải là hiện hữu một cách ngẫu nhiên hay 
vô nhân. Do vậy, Dị thục được cắt nghĩa theo ba 
loại đó là dị thời (thời gian từ nhân đến quả khác 
nhau), dị loại (nhân quả không cùng một loại), 
và dị biến (tính chất và hình thức của nhân quả 
đã bị biến đổi). Thí dụ, tiến trình nhân quả từ hạt 
nho cho đến cây nho và trái nho được diễn ra trên 
nguyên tắc của đị thời, đị loại, và dị biến. Điều này 
là một cắt nghĩa sắc bén về Duyên khởi và Vô ngã. 
Rõ ràng, với ý nghĩa Dị thục, không một hiện hữu 
nào trên thế gian này có khả năng cưu mang một 
bản ngã cá biệt, bất biến, và vĩnh hằng. Cho nên, 
tính chất tương tục của Tàng thức là luôn trôi chảy 
như một dòng sông, êm ả và thụ động. Nó không 
bị lôi cuốn theo các giác quan. Nó không bị chỉ 
phối bởi thiệc, ác (vô ký); nó cũng không bị ngăn 
che các kiến chấp mê lầm (vô phú). Khi đạt đến 
quả vị A-la-hán, thì Tàng thức sẽ chuyển thành 
Thánh trí. 


76. Mạt-na thức là gì? 


Mạt-na thức (mano-manasvijñana) là thức 
thứ bảy, cũng còn gọi là Truyển tống thức, hay 


chuyển thức. Chức năng của Mạt-na là làm trung 
gian kết nối giữa Tàng thức với ý thức và năm thức 
giác quan. Mạt-na, một mặt, đem những hạt giống 
ý niệm mới thu nhận được (tân huân) từ bên ngoài 
gieo vào Tàng thức. Mặt khác, nó tác động và làm 
cho những hạt giống có sẵn trong Tàng thức (bản 
hữu) trở thành hiện thực (hiện hành). Mat-na 
lấy Tàng thức làm chỗ dựa và xem đó như là cái 
bản ngã vĩnh hằng của mình. Do vậy, tính khí của 
Mạt-na được khắc họa qua bốn đặc trưng, đó là: 
ngã sỉ (si mê về tự ngã), ngã mạn (kiêu hãnh với 
tự ngã), ngã kiến (nhận thức sai lầm về tự ngã), 
và ngã ái (yêu thích tự ngã)”. Do gắn liền với bốn 
phiền não này nên tư chất của Mạt-na bị ngăn che 
(hữu phú) bởi sự si mê và chấp ngã. Cũng vì ở nơi 
nào thì bám víu vào nơi đó một cách thụ động chứ 
không có chủ ý phân biệt thiện, ác nên Mạt-na vẫn 
được xem là không bị chi phối bởi thiện hay ác 
(vô ký). Tuy nhiên, nó thường xuyên (hằng) tư 
lượng, suy nghĩ (thẩm) cho nên Mạt-na lại được 
xem là nền tảng cho sự nhiễm-tịnh của sáu ý thức 


77. 2ñ —f6 #ê!& 3X ð 5U †k4k tt 441k! 8 3 šy tk 18/9 J8 tổ Tí {R/ 3 
\JãA RI CA A &I 75 ñ iniolft 0Ä BÀ 31R/ Rã t + đị 3*/ PT § 
3X /£/0Hh tế & 4. 

The consciousness called manas has the store-consciousness for its support 
and object. It is essentially an act of thinking (Tasya vyävrttir-arhattve 
tadãéritya pravartate/ tadalambarh manonäma vijñãänath mananatmakam//) 
(Trim. 5). 

Itis always associated with four defilements, which are themselves obscured 
and undefined; those four deflements are, namely, belief in self, ignorance 
about self pride ¡in self, and love of self (Klesaiácaturbhih sahitarn 
nivrtavyäakrtail sadã/ atmadrstyatmamohatmamanatmasnehasarhjñitaih //) 
(Trim. 6). 








còn lại. Vì nếu cường độ si mê của Mạt-na giảm 
xuống thì mức độ sáng suốt của các ý thức (thức 
thứ sáu và năm thức giác quan) tăng lên, và ngược 
lại. Như thế, cả Tàng thức và Mạt-na thức đều có 
tính chất thụ động, mặc dù cả hai luôn tổn tại như 
là nền tảng của đời sống. Mọi sự trông chờ về một 
biến chuyển giác ngộ, giải thoát, do đó, không 
thể hướng vào hai thức đầu tiên này; vai trò cách 
mạng và chuyển y chỉ có thể được chờ đợi từ năng 
lực của ý thức. 


77. Ý thức là gì? 


Ý thức (mano-vijñana) là thúc thứ sáu 
trong hệ thống tám thức. Ý thức đứng hoạt động 
ở giữa, một mặt liên hệ trực tiếp với Mạt-na thức, 
lấy Mạt-na làm chỗ dựa, một mmặt tiếp xúc với thế 
giới thực tại thông qua năm thức giác quan của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân (ngũ câu ý thức). Do 
đó, ý thức còn được gọi là chuyển thức (0ravrfi- 
vijñãna). Trong tám thức, thì ý thức được xem là 
năng động nhất trong mọi lĩnh vực tâm lý, tư duy, 
ý chí... Chức năng chính của nó là tạo tác, tạo ra 
các loại nghiệp. Tính chất của ý thức có nhiều loại 
khác nhau, có khi thiện, có khi bất thiện, và có 
khi không thiện cũng không ác (vô ký)”*. Mặc dù 


78. 4? =f/ šXJ5|#ñN‡#@L T3⁄}t189/ #6 S$fR3ÈE (Dvityah 
parnamơyahn trữyah sad-vidhasya yã/ visayasyopalabdhih sã 
kuéalãkuéaladvayä//) (Trim. 8) J#t»zØf‡6{/ 51556} Hãä/ Bã!R Mũ ® / 
lŸ =%}8/Š (Sarvatragair-viniyataih kuéalaiá-caitasairasau/ samprayukta 
tatha kleýair-upakle§ais-trivedanä//) (Trim. 9) The third transformation of 


năng động bậc nhất, nhưng dòng tương tục của 
ý thức không thường hằng; nó ngừng hoạt động 
trong năm trường hợp sau đây: trú trong cõi Vô 
tưởng thiên, Vô tưởng định, Diệt tận định (hai 
định vô tâm), ngủ mê không có chiêm bao và chết 
giả (xỉu, bất tỉnh). Trong khi dòng tương tục của 
Tàng thức và Mạt-na thức thì thường hằng. Điều 
này, cho thấy có các tầng ý thức sâu lắng hơn làm 
nền cho ý thức hoạt động và nghỉ ngơi. Nói tóm 
lại, bản chất của Tàng thức và Mạt-na thức là thụ 
động, luôn trôi chảy như một dòng sông (hằng 
chuyển như bộc lưu); do đó, hai thức này không 
có khả năng tự giác ngộ, hay nói khác đi là tự thay 
đổi bản tính và khí chất của chúng. Chỉ có ý thức, 
tức thức thứ sáu mới có khả năng tạo ra một sự 
thay đổi (chuyển y - ashraya-paravritti), chuyển 
hóa từ căn để, làm cho Mạt-na và Tàng thức trở 
nên thanh tịnh, trong sạch, vô nhiễm. Sự chuyển 
hóa từ nhiễm sang tịnh này là một quá trình công 
phu tu tập để sau cùng tạo ra một sự đột chuyển từ 
thức thành trí. Quá trình này chỉ có thể thực hiện 
nhờ vào năng lực của ý thức. Điều này cho thấy, 
tiến trình giác ngộ-giải thoát được đặt trên nền 
tảng của sự tịnh hóa bản tâm; đây là cốt tủy của 
đời sống Phật giáo. Để có một cái nhìn khái quát, 





consciousness is the same as the perception of the sixfold object; it could be 
good or bad or indifferent in character. 

Ít is associated with three kinds of mental factors: universal, specific, 
and good; it is associated, similarly, with primary as well as secondary 
defilements; it is subject to three kinds of feeling, too. 





135 


136 





bạn có thể hiểu đại khái về hệ thống tâm-ý-thức 
như sau: a. Tâm là một kho tàng tích chứa mọi ý 
niệm và tạo tác trong cách thức thụ động; tâm bao 
gồm Tàng thức và Mạt-na thức; b. Ý là năng lực 
tạo tác vận hành một cách chủ động và năng động 
như tư duy, tác ý, cảm thọ, ước muốn...; c. Ihức 
là sự nhận thức phân biệt các đối tượng, như con 
người hay sự vật hiện tượng nói chung. Tuy nhiên, 
trong sự hiện hữu của con người, “tâm-ý-thức” là 
một tổng thể bất khả phân ly, chúng chỉ khác nhau 
ở chức năng vận hành, như tai thì để nghe, nhưng 
mắt thì để thấy... Quan trọng hơn hết chính là ý 
thức, tức là thức thứ sáu, một vị “tướng quân duy 
nhất” có khả năng tạo ra những thay đổi theo cả 
hai hướng thiện và bất thiện (công vi thủ, tội vi 
khôi) trong đời sống nội tâm. 


78. Tàng thức vận hành trong mối liên hệ của 
tâm-ý-thức như thế nào? 


Trong hệ thống tám thức - Tàng thức, Mạt- 
na thức, Ý thức, và năm thức giác quan, tâm-ý- 
thức được trình bày qua ba cấp độ: Tàng thức 
là nên tảng sâu xa nhất của tâm được gợi là Căn 
bản thức. Mạt-na, sinh khởi từ Tàng thức, đóng 
vai trò trung chuyển đối lưu giữa bên trong (Tàng 
thức) và bên ngoài (năm thức giác quan). Ý thức 
và năm thức giác quan đóng vai trò giao tiếp với 
trần cảnh. Trong tám thức, Tàng thức là Căn bản 
thức duy nhất, bảy thức còn lại được gọi là chuyển 


thức. Vì bảy loại chuyển thức hoạt động bằng cách 
nối kết nhau, liên hệ nhau dựa trên nền tảng của 
Căn bản thức. Trên thực tế, Tàng thức là tầng tâm 
thức sâu xa nhất và có tính chất tương tục, trôi chảy 
không gián đoạn. Do bản chất của nó là không bị 
ngăn che bởi sự ô nhiễm (vô phú) và không bị chi 
phối của thiện, ác (vô ký) nên thể cách nhận thức 
đặc thù của nó luôn luôn là một sự hiểu biết nguyên 
sơ, thuần túy, không bị chi phối bởi cảm giác (tương 
ưng với xả thọ). Đây chính là cái thấy biết bằng 
con mắt tinh nguyên, không vẩn đục, như đôi 
mắt trẻ thơ mới chào đời, không mang theo cảm 
giác vui buồn. Vì thế, thực tại khách quan (tánh 
cảnh) không vui không buồn, không khổ không 
lạc, chính là đối tượng nhận thức của Tàng thức. 
Tất nhiên, tính chất vô cảm thụ động này không 
thể tạo nên một sự giác ngộ, giải thoát, vì chính 
nó vẫn còn hiện hữu trên căn bản của tâm Dị thục 
(Dị thục thức), vốn là dòng nghiệp quả đang tuôn 
chảy từ quá khứ vô tận. Do vậy, chỉ khi nào hành 
giả đạt đến quả vị A-la-hán, thì dòng nghiệp DỊ 
thục này sẽ được tan biến và giải thoát hoàn toàn. 


79. Mạt-na thức và Ý thức vận hành như thế nào 
trong mối liên hệ của tâm-ý-thức? 


Có hai chi tiết quan trọng về Mạt-na thức 
còn được gọi là “Tình thức”: nó là nền tảng cho 
sự nhiễm/tịnh của sáu thức trước; và bản chất của 
nó là hữu phú vô ký. Sở di Mạt-na thức có thể làm 





137 


138 





nền cho cả nhiễm và tịnh vì đối tượng nhận thức 
của nó là đới chất cảnh (ảo ảnh); vì lấy ảo ảnh làm 
đối tượng nên nó thường xuyên bị ngăn che (hữu 
phú) bởi cứ ngỡ những ảo ảnh là thật; và sự si mê 
đó là một bản tính tự nhiên của Mạt-na chứ không 
phải do bị chỉ phối bởi ý niệm thiện hay ác. Cũng 
như sức hút của nam châm, để ở đâu thì nó hút 
vào ở đó chứ không có phân biệt, chọn lựa. Do đó, 
tính khí của Mạt-na được gọi là vô ký (trung tính), 
tức không thiện không ác. Nếu Mạt-na được kết 
duyên với ý thức chánh niệm, thiền định, thì nó 
sẽ trở thành nền tảng cho sự thanh tịnh; ngược lại, 
duyên với ý thức tham, sân, si, mạn, thì nó sẽ trở 
thành nền tảng cho sự ô nhiễm, phiền não. Như 
vậy, Mạt-na hiện hữu như là một nguồn tiểm năng 
của ý thức, có khả năng giao lưu và kết duyên với 
bất kỳ một đối tượng nào. Do đối tượng nhận thức 
của Mạt-na luôn là thế giới của ảo ảnh (đới chất 
cảnh), một thế giới được cấu thành từ bóng dáng 
của thực tại mà không phải là thực tại (tánh cảnh). 
Chính vì thể cách nhận thức thụ động của Mạt-na 
nên tự nó, dù có tiềm năng, nhưng không thể giải 
thoát cho chính nó. Sự trông chờ được hướng vào 
vị tướng quân của nhận thức, tức là Ý thức. Vì Ý 
thức luôn năng động và có khả năng hoạt động 
rất bao quát. Đối tượng nhận thức của Ý thức bao 
gồm cả ba cảnh: thực tại (tánh cảnh), bóng dáng 
của thực tại (đới chất cảnh), và ảnh tượng trong 
nội tâm (độc ảnh cảnh). Về bản tính, Ý thức có 


cả ba tính chất: thiện, bất thiện, và vô ký. Về mặt 
nhận thức, Ý thức có đẩy đủ hai hình thái: trực 
giác, suy luận (đúng và sai hay chân và tợ), bên 
cạnh những phán đoán sai lầm (phi lượng). Trong 
51 tâm sở, Ý thức có mặt đầy đủ. 


80. Ba chân lý của thực tại trong triết học Duy 
Thức là gì? 


Nếu như con đường lĩnh hội thực tại của 
triết học Trung Quán được trình bày qua hai chân 
lý, chân đế và tục đế, thì đối với Duy Thức tông, 
con đường ấy được giới thiệu qua ba chân lý, và 
được trình bày dưới hình thức của ba tự tính 
(ri-svabhäava). Chân lý thứ nhất là Tự tính giả lập 
(parikalpita-svabhava). Tự tính này tương đương 
với tục đế ở tính cách quy ước và giả định. Thí dụ, 
khi nói về hình vuông, người ta quy ước nó là một 
đường thẳng, gấp khúc và khép kín, có bốn đoạn 
và bốn góc bằng nhau. Do vậy, bất kỳ hình thể 
nào có dáng vóc tương tự như thế đều được gọi 
là vuông. Ở đây, “vuông” chỉ là khái niệm mang 
tính chất giả định chứ không hề có cái thực thể 
“vuông” nào hết. Do vậy, mọi khái niệm quy ước, 
như ta, người, nhà cửa, xe cộ, v.v. đều mang tính 
chất giả định chứ không có thực thể. Chân lý thứ 
hai là Tự tính tùy thuộc (paratanfra- svabhava). Tự 
tính này tương đồng với tính chất duyên khởi, tức 
là sự vật, hiện tượng tự nó không thể phát sinh; 
mọi sự sinh khởi đều phải nương tựa vào nhau, 





139 


140 





như ánh sáng của ngọn đèn được phát lên từ sự 
kết hợp của ngọn đèn, tim đèn, dầu đèn... Trong 
cách dịch cũ, “y tha khởi” có nghĩa là nương vào 
các điều kiện khác để sinh khởi. Chân lý này chỉ ra 
rằng pháp, bất kể tâm hay vật, tự nó không hề có 
tính chất cá biệt. Chân lý thứ ba là Tự tính tuyệt đối 
(parinispanna-svabhava). Tự tính này đồng nghĩa 
với chân đế, thắng nghĩa đế, hay đệ nhất nghĩa đế. 
Ở đây, pháp được lĩnh hội bằng tuệ giác siêu việt 
nhị nguyên, nó vượt lên trên mọi giới hạn của giả 
lập và duyên khởi. Do vậy, hiện hữu được nhìn 
nhận từ thực tính vô tính của chính nó, cũng được 
gọi là như tính hay chân như (/4fhaíä). Mặc dù 
được phân tích như vậy, ba chân lý này, trong tuệ 
giác siêu việt nhị nguyên, không còn được nhìn 
thấy với ba tự tính nữa mà thực chất của chúng 
chính là ba vô tính. Tự tính giả lập chính là Tướng 
vô tính (Laksanarmihsvabhavara), Tự tính tùy 
thuộc là Vô tự nhiên tính (Uipattinihsvabhavata); 
và Tự tính tuyệt đối là Thắng nghĩa vô tính 
(Paramàrtharihsvabhavafä), tương đồng với tính 
Không. 


81. Con đường tu tập chuyển thức thành trí như 
thế nào? 


Duy Thức chủ trương thanh tịnh hóa nội 
tâm bằng con đường siêu việt mọi kiến chấp về 
ngã (ma) và pháp (dharma). Bước đầu của sự 
tu tập là nỗ lực xây dựng chánh kiến để thấy rõ 


“Tướng vô tính” của hiện hữu, tức là thấy rõ tính 
chất giả tạo, ảo ảnh (may) của mọi tri kiến giả 
định (biến kế chấp); đồng thời quyết tâm từ bỏ mợi 
sự bám víu vào thế giới ảo ảnh được phóng chiếu 
từ giả định. Kế đến, hành giả phải phát huy chánh 
kiến về “Vô tự nhiên tính” của hiện hữu, tức là tính 
chất duyên khởi hay “y tha khởi” trong mọi sự thể, 
con người, chúng sanh, hay sự vật hiện tượng. Sau 
cùng, hành giả hãy fhrực tập nhìn đời bằng con mắt 
chân như, tức là nhận diện thực tại như là biểu 
hiện của chính nó mà thôi. Đấy là một cái nhìn 
như thực, không vui, không buồn, không thêm, 
không bớt, không cấu, không tịnh, viễn ly mộng 
tưởng. Một cái nhìn như thế được phóng chiếu 
từ ánh sáng của chân như, bất sinh, bất diệt mà 
Duy Thức gọi là “Thắng nghĩa vô tính” Cho đến 
khi hành giả thành tựu chánh kiến ở mức độ hoàn 
hảo tuyệt đối, thì năm thức giác quan sẽ chuyển 
thành “Thành sở tác trí” (wisdom oƒ successƒul per- 
ƒormance), trí tuệ thành tựu trong mọi diễn trình 
sinh hoạt. Ý thức sẽ trở thành “Diệu quan sát trí” 
(wonderƒful contemplation wisdom), trí tuệ thấy 
được ngã không và pháp không; với trí tuệ này, 
hiện hữu được phô bày như là chính nó. Mạt-na 
thức sẽ chuyển thành “Bình đẳng tánh trí” (wisom 
oƒ equalify), trí tuệ vô phân biệt, siêu việt nhị 
nguyên. A-lại-da thức sẽ chuyển thành “Đại viên 
cảnh trí” (Great tmirror wisdom), trí tuệ như đài 
gương chiếu diệu, mà qua đó, thế giới vũ trụ được 





141 





nhìn thấy như là chính nó. Dĩ nhiên, thức chỉ có thể 
chuyển thành trí ở mức độ hoàn hảo của sự tu tập, 
nhưng bạn có thể phát huy những loại tuệ giác này 
ở một mức độ nào đó trong suốt tiến trình quán 
niệm và tu tập trong cuộc sống hằng ngày. 


82. Chủng tử và Tập khí là gì? 


Chủng tử (07a) và tập khí (vasan4) là hai 
khái niệm gắn liền với nghiệp (karma) trong dòng 
tương tục của A-lại-da. Chủng tử hiểu theo nghĩa 
đen là “hạt giống” nhưng trong Duy Thức nó chỉ 
cho những nhân tố thuộc về ý niệm (concepfual 
seeds). Những nhân tố hay hạt giống ý niệm này 
dĩ nhiên không phải là những khái niệm thuần 
lý khô khan như ngôn ngữ, khái niệm, hình ảnh, 
hay biểu tượng...; mà trái lại, những hạt giống này 
luôn cưu mang trong chính nó một sức sống tràn 
đầy những cảm xúc như tình yêu, khát vọng, đam 
mê... Nói khác đi, khi các nghiệp, dù thiện hay 
ác, của bảy chuyển thức được tác thành, chúng sẽ 
không mất đi nhưng được chiêu cảm vào trong 
Tàng thức và nằm yên ở đấy với đầy đủ mọi xung 
lực của nó (tập khí). Những tiếm lực đang nằm yên 
trong Tàng thức được gợi là chủng tử. Tất nhiên 
chẳng tử cẩn phải được xông ướp (bhavayarfi) và 
bảo trì liên tục để tốn tại; sự xông ướp đó được gọi 
là tập khí. Cho nên chủng tử và tập khí là một. 
Khi nhân duyên đầy đủ, thì các chủng tử, tức các 
hạt giống trong tâm sẽ trổ thành quả, gọi là “hiện 


hành”. Thí dụ, khi gieo một hạt giống vào lòng đất, 
hạt giống sẽ nằm yên ở đó với tất cả sinh lực được 
tích tụ để nuôi dưỡng nó; và khi thời điểm chín 
muối, thì hạt giống sẽ đâm chồi nẩy mầm. Sự nẩy 
mầm được gọi là “hiện hành” Như vậy, chủng tử 
và hiện hành không gì khác hơn là dòng nhân quả 
báo ứng sinh khởi trên nền tảng tương tục của 
Tàng thức. Khi một cảm xúc vui hay buồn, khổ 
hay lạc sinh khởi cũng có nghĩa là một chủng tử 
(nhân) vui hay buồn, khổ hay lạc được hiện hành, 
sinh trưởng (quả). Có hai loại chủng tử được để 
cập trong Duy Thức đó là Bản hữu chủng tử và 
Tân huân chủng tử. Bản hữu là những hạt giống 
vốn đã có sẵn trong Tàng thức từ vô thủy. Tần 
huân là những hạt giống mới được huân tập; nói 
cách khác đó là những nhân tố mới hay những 
tiềm năng mới. Vấn đề mới hay cũ ở đây nên hiểu 
trên căn bản của sự vận hành của ba tầng tâm-ý- 
thức. Tất cả chủng tử hiện hữu trong sinh diệt của 
từng khoảnh khắc sát-na (ksana ksene). 


83. Thế nào là Dị thục? 


Dị thục là một khái niệm đặc biệt được dùng 
để mô tả các loại tâm kết quả, tâm đã chín muổi 
hay còn gọi là Dị thục thức (vipäkaphalavijñäna) 
trong dòng nghiệp tương tục, đã đến lúc phải triển 
chuyển qua một giai đoạn mới, hệt như chủng tử 
sinh hiện hành. Do vậy, khi nói đến Dị thục là 
nhằm ám chỉ đến tiến trình tiếp theo sau đó, tức 





143 





144 


là tiến trình tái sinh. Ngài Vasubandhu, trong luận 
Tam Thập Tụng, nói rằng: “Do các tập khí nghiệp, 
các chủng tử chấp thủ, của cả năng và sở, nên khi 
Dị thục qua đời (kí tận), lại tiếp tục tái sinh””. 
Cái nhân đưa đến tái sinh trong sinh tử luân hồi 
chính là sự chấp thủ, bao gồm năng thủ (gráhya), 
bám vào chủ thể chấp thủ (2#zna-graha) và sở thủ 
(grahaka) bám vào đối tượng được chấp thủ. Luận 
viết: “Khi sinh thức cầu trụ Duy thức tánh chưa 
hiện khởi, thì chưa thể diệt trừ hai sự chấp thủ 
còn ngủ yên. [Nếu] hiện tiền còn ý niệm về “Duy 
thức tánh?” còn có sở đắc như thế, thì không thể 
an trú trong Duy thức. Cho đến khi nào đối tượng 
(bị duyên) và trí (năng duyên) đều được buông 
xả, khi đó đã xa lìa hai sự chấp thủ và an trú trong 
Duy thức”. Đây là điểm kết thúc mà ngay từ đầu 
Duy Thức đã đặt ra đó là một tiến trình giải thoát, 
siêu việt thế giới phân biệt đa thù về ngã và pháp. 


84. Chủ đề tái sinh được trình bày trong các 
truyền thống Phật giáo như thế nào? 


Câu hỏi này rất bao quát, vì có nhiều lĩnh 


79. th šŠ Ä#U -fAffUE / ññš‡RMtS/ {4X#2$Ê§ #4 (Karmano 
vasana graha-dvaya-väsanaya saha/ ksTne pũrva-vipakenyad- vipakarh 
janayanti tat//) (Trim. 19). 


80. 7# kjgi\/ #Œ'°RIAH/ 2P HH #l&ñEfR2Ä (Yavad- 
vijñaptimätratve vijñãnarh naãvatigthati/ graha-dvayasyänuéayas-tävan-na 
vinivartate//) (Trim. 26) ##Ä{ ừ;}3/ 3Ä] Z⁄°R3X\!A2Ø11fit/ 3E 
4#“BiätL (Vijñaptimatram-evedam-ity-api hy-upalambhatal/Sthapayann- 
agratah kiñcit tanmätre nãvatisthate//) (Trim. 27) 3 R‡3*#f #4 / # 3f & ñí 
†‡ / fã t3†E°E 3À 8£ — LH tt (Yadä tv-ãlambanarh jñãnarh naivopalabhate 
tadã/ sthitarh vijñãnamätratve grãhyäbhäve tad-agrahat||) (Trim. 28). 


vực liên quan đến chủ đề tái sinh, từ lý thuyết, 
quan điểm, khái niệm, cho đến tâm lý-tôn giáo và 
kinh nghiệm thực tế tu hành của mỗi tông phái. 
Đi sâu hơn vào tiến trình tái sinh, vấn đề trở nên 
phức tạp hơn với những quan điểm thực nghiệm 
khác nhau mà chúng ta có thể để cập đến, bao gồm 
quan điểm tái sinh được trình bày trong kinh tạng 
Pali và kinh tạng Đại thừa, trong các luận thuyết 
của Nguyên thủy Thượng Tọa bộ và Nhất Thiết 
Hữu bộ và, đặc biệt là trong Kim Cương thừa với 
truyền thống tái sinh của Mật tông Tây Tạng. Chủ 
đề tái sinh trong Phật giáo nói riêng, trên thực tế 
là một chủ đề liên hệ đến nhiều lĩnh vực triết lý 
như nghiệp báo, nhân quả, đạo đức tôn giáo, mục 
đích cứu cánh, và nhất là mối liên hệ tương quan 
đến vũ trụ luận, như các cảnh giới trong luân hồi 
lục đạo... Nói chung, tái sinh là một chủ đề nổi 
bật trong tiến trình luân hồi, cả hai khái niệm này 
luôn đi đôi với nhau nên thường được gọi là “luân 
hồi tái sinh) vì có luân hồi mới có tái sinh. 

Trong quan điểm chung nhất, bao gồm tất 
cả các bộ phái, từ Nguyên thủy đến Phát triển, 
tái sinh là một hiện thực trong vòng luân hối chứ 
không phải là niềm tin hão huyền. Tái sinh, tuy 
nhiên, lại là một sự kiện chỉ có thể được nhận biết 
một cách rõ ràng đối với những bậc Thánh giả, 
có con mắt siêu nhân như thiên nhãn thông hoặc 
tuệ giác Tam minh. Còn đối với những người bình 


s32 


thường, thì vấn để này trở nên “mịt mù tăm tốt” 





145 


146 





Nhờ có tuệ giác Tam minh mà Đức Phật mới dạy về 
luân hồi tái sinh qua giáo lý mười hai Nhân duyên 
(Duyên khởi) và qua đó có thể thấy được mối liên 
hệ nhân quả nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Do 
vậy, niềm tin vào luân hồi, tái sinh là đức tin căn 
bản của người Phật tử, nó được xây dựng trên nền 
tảng Duyên khởi với tất cả ý nghĩa và giá trị mang 
ánh sáng của luân lý đạo đức, gắn liền với tiến trình 
tâm linh đưa đến cứu cánh giác ngộ-giải thoát. 
Vì thế, bạn không thể bỏ qua các giáo lý căn bản 
về Duyên khởi, Nghiệp báo, Nhân quả... mà có thể 
tin vào luân hối tái sinh. Một niềm tin đơn phương 
như thế chính là dấu hiệu của tà kiến, có thể đưa 
đến các cực đoan mang tính tôn giáo. Để có thể tìm 
hiểu một vài điểm chính yếu liên hệ đến tiến trình 
tái sinh, chúng ta có thể bắt đầu từ khái niệm tái 
sinh và một số khái niệm về thân Trung hữu được 
trình bày trong các luận thuyết của Phật giáo. 


85. Một sự tái sinh sẽ bắt đầu như thế nào? 


Chúng ta có thể tìm hiểu về tái sinh bắt 
đầu từ sự hình thành của kiếp sống hiện tại. Còn 
những gì trước đó quả thật khó có thể biết được 
với tri kiến phàm phu. Trong kinh Đoạn Tận Ái, 
thuộc Trung Bộ”', Đức Phật đã trình bày về sự 
hình thành của kiếp sống con người với ba nhân 
duyên căn bản, bao gồm các điều kiện thuộc vật 


81. Đại Kinh Đoạn Tận Ái (Mahatanha sankhaya suttam) MN.38. 


lý và tâm-sinh lý như sau: a. Cha mẹ có giao hợp; 
b. Người mẹ đang ở trong thời điểm có thể thụ thai; 
và c. Phải có mặt một hương ấm (p. gandhabba). 
Hương ấm còn được gọi là Càn-thát-bà, Kiết sinh 
thức (skt. prafisamdli), hay Tái sinh thức (p. pa- 
fisandhi). Đức Phật đã nhấn mạnh rằng, cho dù 
cha mẹ có quan hệ và người mẹ đang trong giai 
đoạn có thể thụ thai nhưng nếu không có mặt một 
hương ấm thì thai nhi sẽ không thể hình thành. 
Ở đây, hương ấm chính là dòng nghiệp thức luân 
chuyển trong cõi luân hồi lục đạo. 


86. Trước khi một thai nhỉ hình thành, thì hương 
ấm tồn tại ở đâu và như thế nào? 


Theo quan điểm của Câu Xá, thì hương ấm 
(p. gandhabba; skt. gandharva) là danh từ được 
dùng để chỉ đến sự hiện hữu của dòng tâm thức 
sau khi chết và trước khi tái sinh. Dòng tâm thức 
tổn tại trong khoảng trung gian này được gọi là 
Trung hữu (amfarabhava) hay Trung ấm. Đấy 
chính là dòng tâm dị thục hay còn gọi là tâm 
kết quả của các nghiệp quá khứ, có lực dẫn rất 
mạnh đưa đến một hình thức tái sinh tùy theo 
các hành nghiệp. Danh từ hữu (bhava) có nghĩa 
là sự tồn tại, hiện hữu của các uẩn. Trong dòng 
đời sinh tử của con người có các Hữu được đề cập 
đến, đó là: Sinh hữu (upaparfibhava), Trung hữu 
(antarabhava), Bản hữu (pñrvakalabhava) và Từ 
hữu (naranabhava). Sinh hữu là sát-na mà Kiết 





148 





sinh thức đi vào thai mẹ; Tử hữu là sát-na cuối 
cùng khi chấm dứt mạng sống (chết); khoảng 
giữa của Sinh hữu và Tử hữu là Bản hữu, tức là 
đời sống của con người từ khi sinh ra cho đến 
khi chết; và khoảng giữa từ khi chết cho đến lúc 
được tái sinh là Trung hữu. Mặc dù được nhấn 
mạnh theo từng chức năng, tất cả các hữu đều tổn 
tại trên cùng một “sinh mệnh” đó chính là dòng 
nghiệp (karma) cá thể của mỗi người. Do đó, sự 
hiện hữu của dòng nghiệp trong khoảng thời gian 
trung gian sau khi chết và trước khi tái sinh được 
gọi là thân Trung hữu, những linh thức chưa tái 
sinh (chưa đến được chỗ phải đến). 


87. Thân Trung hữu có hình thức như thế nào? 


Cũng theo Luận Câu Xá, thân Trung hữu có 
một số đặc điểm như sau: Nó có thể được nhìn 
thấy bởi các thân Trung hữu cùng loại; những ai có 
thiên nhãn thông đều có thể nhìn thấy sự hiện diện 
của các linh thức Trung hữu. Do sức mạnh của 
nghiệp, những linh thức Trung hữu đi chuyến rất 
nhanh trong không gian (karmarddhivegavan), có 
thể đi xuyên qua các chướng ngại vật như nhà cửa, 
xe cộ, núi đổi... Câu Xá nhấn mạnh rằng, ngay cả 
các vật cứng như kim cương cũng không thể ngăn 
cản được sự di chuyển của thân Trung hữu. Các 
linh thức Trung hữu có những thần thông nhất 
định, được tác thành bởi nghiệp lực. Cho dù khi 
sinh tiền, một người có thể không có đây đủ các 





căn như mắt, tai... nhưng sau khi chết, thân Trung 
hữu có đầy đủ các căn và có vóc dáng như một em bé 
ở độ tuổi ấu thơ (khoảng 6 đến 8 tuổi). Thân Trung 
hữu không thể tự ý thay đối định hướng đi đến sinh 
thú của chính nó. Nó không tốn tại lâu, thường 
trong vòng 7 ngày đến 49 ngày, và sống bằng mùi 
hương (gandham). Những linh thức Trung hữu 
thấp kém thì sống bằng mùi hôi thối. 


88. Có những quan niệm khác nhau về thân 
Trung hữu giữa các truyền thống hay không? 


Có những trình bày khác nhau về tiến trình 
tái sinh. Thí dụ, vấn để tái sinh trong giáo lý Nguyên 
thủy được trình bày qua thể thức của lộ trình ân 
Hữu phần (phavanga-cifa), trong Nhất Thiết Hữu 
bộ, vấn để được trình bày qua thân Trung hữu 
(antarabhava), trong Duy Thức tông thì được trình 
bày qua A-l2i-da thức, và trong Mật tông Tây Tạng 
thì được trình bày qua các Bardo. Về hình thức, 
có những nhận xét khác nhau về thân Trung hữu. 
Nhưng về tính chất, thì nghiệp lực được xem là 
nền tảng chung cho mọi hình thức tái sinh, cho dù 
thân Trung Hữu được quan niệm như thế nào. Vì 
vậy, khi đề cập đến chủ để tái sinh, thì vấn để nhân 
quả-nghiệp báo được xem là yếu tố quan trọng 
thiết yếu hàng đầu. 


150 





89. Tái sinh trong thể thức của lộ trình tâm Hữu 
phần được trình bày như thế nào? 


Tâm Hữu phần (bhavanga-cifa) còn được 
gọi là tâm hộ kiếp. Các danh từ này mô tả tính chất 
tương tục của tâm (e-confinuưm), yếu tố duy 
trì đời sống qua các chu kỳ sinh diệt của một đời 
người (chu kỳ thành hoại của vật chất) hay chu kỳ 
sinh diệt của mỗi ý niệm (chu kỳ sát-na). 12m Hữu 
phần được ví như sự trôi chảy liên tục và lặng lẽ của 
dòng sông; nó duy trì trạng sống của con người từ 
khi sinh ra cho đến khi chết. Trong chu kỳ sát-na, 
cứ mỗi mỗi sát-na tâm đều có đầy đủ ba giai đoạn 
sinh, trụ và diệt. Cứ như thế dòng tâm thức trôi 
chảy liên tục không gián đoạn. Tuy nhiên, trong 
tiến trình tái sinh, tâm Hữu phần được xem như là 
một loại tâm quả dị thục (vipaka) được kết thành 
từ các nghiệp thiện hoặc bất thiện. Đối với con 
người, ngay khi sát-na tử tâm (cz¡) cuối cùng sinh 
khởi và chấm dứt (chết), thì một Kiết sinh tâm (pa- 
fisandh¡) liền xuất hiện và thiết lập nên đời sống 
mới với các tâm Hữu phần kế tiếp. Ở đây, dường 
như không có khái niệm Trung hữu nào được bàn 
đến. Như vậy, sự lưu chuyển (trôi chảy) của tâm có 
một thể thức giống hệt nhau giữa sinh và tử với ba 
giai đoạn: sinh, trụ, diệt, liên tục không gián đoạn. 
Chỉ có một dòng chảy liên tục của tâm, tuy nhiên, 
trong đời sống thì gọi là Hữu phần (bhavanga-cif- 
£a), trong lúc tái sinh thì gọi là Kiết sinh (pafisan- 


đhï), và trong lúc chết thì gọi là Tử tâm (cf¡). Do 
đó, Kiết sinh tâm chính là DỊ thục tâm (ipäka) ở 
thời điểm tái sinh; và Dị thục tâm chính là Hữu 
phần tâm trong đời sống báo ứng của các nghiệp. 


90. Lộ trình tâm Hữu phần trong đời sống thực 
tế vận hành như thế nào? 


Trong đời sống thực tế, tâm Hữu phần 
(bhavanga-cifta) là trạng thái tâm thụ động, âm 
thầm trôi chảy mà không bị một kích thích nào tác 
động, như khi ngủ sâu. Bạn có thể hình dung tâm 
hữu phần trôi chảy như những làn sóng trồi lên 
rồi lặn xuống liên tục. Đấy là lí do tại sao chúng 
ta không thể giữ tâm đứng yên một chỗ lâu dài. 
Mỗi tâm (ý niệm) sinh khởi, nó sinh khởi theo 
hình thức của sóng bhavanga: trồi lên rồi chìm 
xuống, để cho sóng bhavanga khác tiếp tục trồi 
lên rồi lại chìm xuống... Như vậy, một tâm sẽ có 
ba giai đoạn: Uppada (sinh) Thiti (trú) và Bhanga 
(diệt). Đời sống của một tâm, từ khi khởi lên cho 
đến khi chìm xuống gọi là tâm sát-na (cittakhana). 
Nếu không có sự khởi sinh của ý thức, nhãn thức, 
nhĩ thức... thì tâm Hữu phần cứ tiếp tục lặng lẽ trôi 
chảy. Tính chất của tâm Hữu phần giống hệt như 
tâm của người đang ngủ mê, và có cùng một tính 
chất với tâm thức tái sinh. Khi có một trong các 
thức giác quan khởi sinh, thì tâm Hữu phần chấm 
dứt, nhường chỗ cho các tâm thức giác quan hoạt 
động. Khi các giác quan không hoạt động (như 





151 





ngủ mê), thì tâm Hữu phần tiếp tục hoạt động trở 
lại. Trong mỗi nhận thức có 14 chập tư tưởng diễn 
ra, chúng kéo dài ít nhất 16 sát-na theo trình tự 
như sau: 


1. Hữu phần chuyển động (bhavangacalana) 
(sinh khởi, rung chuyển) 


2. Hữu phần dừng nghỉ (phavangupaccheda) 
(sự đứng yên) 


3. Ngũ môn hướng tâm (pancadvaravajjana) 
(năm căn hướng tâm) 


4. Nhãn thức (hay các thức) (cakkhuvinna- 
na) (các thức hiện hữu) 


5. Tiếp thọ tâm (sampaticchana) (cảm thọ) 


6. Suy đạc tâm (sanfirana) (suy diễn, suy 
tầm) 


7. Xác định tâm (votthapana) 


8-14. Tốc hành tâm (javana/ xung lực) 
(chuyển động 7 sát-na tâm) 


15-16. Đồng sở duyên tâm (tadalambana) 
(ghi nhận tâm sinh khởi...) 


91. Mười sáu sát-na tâm này có ý nghĩa như thế 
nào? 


Mười sáu sát-na như được trình bày trong 


lộ trình tâm là thời gian cẩn thiết cho một nhận 
thức được hình thành, nó điễn ra trong tiến trình 
từ tâm Hữu phần rung chuyển rồi dừng nghỉ cho 
đến khi một nhận thức thực sự được sinh khởi. 
Nói khác đi, đấy là quá trình tiếp nối từ tâm thụ 
động (ngủ yên) sang nhận thức trực quan. Trong 
quá trình này, có bảy tâm - từ ngũ căn (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân) hướng tâm cho đến Đồng sở 
duyên tâm - sinh-diệt nối tiếp nhau để tác thành 
một nhận thức căn bản. Đây là một công trình 
phát kiến vĩ đại đã đóng góp cho lịch sử của ngành 
tâm lý học nói riêng và con người nói chung. Tuy 
nhiên, trong lĩnh vực tu tập thiền định, quán sát lộ 
trình tâm là một trong những pháp môn căn bản 
và thiết yếu để đi đến giác ngộ. Hành giả cần tu tập 
để thể nhập từng sát-na tâm nhờ đó mà có thể tiếp 
xúc với thực tại. Phân biệt sự vật trong hiện tại, 
đúng ngay lúc nó sanh khởi là công việc thiết yếu 
của một người tu tập chánh niệm. Ghi nhận sự vật 
ngay lúc nó sinh khởi có nghĩa là tỉnh giác ngay 
sát-na thứ sáu của chập tâm Suy đạc (sa#frana), 
suy diễn hay suy tâm. Hành giả nỗ lực tỉnh thức 
ngay tại đây, ngay thực tại sơ nguyên này và không 
trôi giạt theo bóng dáng của thực tại hão huyền 
được xây dựng tiếp sau đó. Nếu không tỉnh thức 
và hiện trú ngay tại đây mà cứ tiếp tục trôi theo 
các tâm sau đó, hành giả sẽ bị rơi vào tiến trình 
của hình thể và danh sắc, khi ấy thủ (chấp thủ) 
sẽ hình thành. Nếu chú niệm sau khi thủ đã hình 





153 


154 





thành, thì đối tượng sẽ không tan biến vì đã đồng 
hóa với tri giác phân biệt và trở thành những hình 
ảnh của nội tâm. 


92. Ba khái niệm có liên hệ đến thân Trung hữu: 
Gandhabba, Antarabhava, và Bardo khác nhau 
như thế nào? 


Trong Kinh Trung Bộ, Gandhabba (Hương 
ấm) được hiểu như là sự hiện điện của thức vào 
thời điểm thọ sinh hay tái sinh. Trong Câu Xá, 
Antarabhava (Trung hữu) được hiểu như là một 
“cơ thể” của linh thức tái sinh với đầy đủ các căn. 
Sự hiện hữu của cơ thể tâm linh này chỉ được diễn 
ra trong giai đoạn trung chuyển từ chết đến tái 
sinh như là một nguyên tắc vận hành của dòng 
nghiệp. Trong Mật tông Tây Tạng, khái niệm Bar- 
do (Trung ấm) được trình bày tương tự như thân 
Trung hữu của Câu Xá, nhưng bao gồm nhiều loại 
Bardo khác nhau: Bardo tự nhiên của đời sống 
hiện tại (tương tự Bản hữu), Bardo của tiến trình 
chết (tương tự Tử hữu), Bardo của Pháp tính (tự 
tính của tâm), và Bardo của nghiệp tái sinh (tương 
tự Trung hữu). Bên cạnh bốn Bardo này còn có 
hai Bardo ngủ và mộng, và Bardo trong thiền định 
được phân tích thêm từ Bardo tự nhiên của đời 
sống hiện tại. lổng cộng có sáu loại Bardo. Các 
loại Bardo nói chung được phân chia như ø#hững 
thực tại-trung gian khác nhau của cuộc sống hiện 
fại cũng như cuộc sống sau khi chết. Tuy nhiên, 


điểm nổi bật của giáo thuyết Bardo là ở chỗ nó 
được trình bày như một phương pháp tu tập, có 
khả năng đưa đến giác ngộ, giải thoát hay thể nhập 
pháp tính hằng hữu. Bardo do đó không chỉ là một 
loại thân Trung hữu của nghiệp mà còn là một lộ 
trình tu tập chuyển hóa nội tâm, một cơ hội của 
giác ngộ hiếm hoi trong đời sống con người. 


93. Khái niệm Bardo là gì? 


Khái niệm Bardo mô tả các thực tại trung 
gian, hay khoảng giữa của một tiến trình chuyển 
hóa, như từ chết đến tái sinh, và được phân thành 
sáu loại, bao gồm: 1. Đời sống giữa sinh và tử; 2. 
Mộng giữa ngủ và thức; 3. Thiển định giữa tâm 
phân biệt và nhất tâm; 4. Điểm-chết giữa đời sống 
và thực tại; 5. Thực tại giữa chết và Trung hữu; 6. 
Hiện hữu giữa Trung hữu và tái sinh. Đây là sáu 
loại Bardo Trung gian được trình bày trong truyền 
thống Mật tông Tây Tạng. Các thực tại-trung gian 
này là một tiến trình bao quát của dòng hiện hữu 
từ sinh cho đến tái sinh. Tuy nhiên, đối với Bardo 
tái sinh, tiến trình của nó được diễn ra theo một 
trình tự căn bản của tám giai đoạn tan rã khi thân 
năm uẩn hay thọ mạng của con người chấm dứt. 


94. Tám giai đoạn tan rã của thân và tâm diễn ra 
khi chết như thế nào? 


Tám giai đoạn tan rã của thân và tâm (năm 





155 


156 





uẩn) được diễn ra khi chết theo thứ tự từ thô đến 
tế như sau: 1. Đất tan rã vào nước: khi sắc uẩn (cơ 
thể vật lý) tan rã, tâm sẽ rơi vào trạng thái giao 
động, khi tỉnh khi mê với những hình ảnh chập 
chờn. 2. Nước tan vào lửa: khi thọ uẩấn phân tán, 
cảm thọ suy yếu khiến cho tâm lúc khổ lúc vui, 
lúc nóng lúc lạnh; người sắp chết thấy một đám 
mây mờ như khói quyện. 3. Lửa fan vào gió: khi 
tưởng uẩn phân tán, tâm sẽ trở nên lơ lửng khi 
tỉnh khi mê với những ánh sáng lập lòe như đom 
đóm. 4. Gió fan vào thức: khi hành uẩn phân tán, 
tâm người chết trở nên hoang dã, không còn hay 
biết gì về thế giới bên ngoài, tất cả đều trở thành 
mù mịt; trong nội tâm người chết cảm thấy một 
ngọn đuốc rực sáng. 5. Tâm trở nên sáng suốt khi 
mọi ý niệm vui buồn...đều tan rã, ngoại cảnh trở 
nên trong sáng nhẹ nhàng như “bẩu trời trong 
sáng dưới ánh trăng”. 6. Tầm thức trở nên sáng 
suốt hơn, ngoại cảnh trở nên sáng rực như “mặt 
trời chiếu sáng giữa ban ngày”. 7. lâm bỗng dưng 
chìm vào màn đêm dày đặc và rỗng không, tâm trở 
thành một trạng thái rỗng không, không có tư 
tưởng. 8. Khi tỉnh giác trở lại, “ánh sáng căn bản” 
hay còn gọi là “tâm với ánh sáng trong” lóe lên như 
bầu trời trong sáng không có mây mù. Đức Đạt-lai 
Lạt-ma gọi đây là Phật tính, một dòng tâm thức 
sâu xa nhất và sẽ hiện hữu trong suốt cõi luân hồi 
cho đến khi hành giả thành Phật. Đây là tám giai 
đoạn tan rã của thân và tâm trong tiến trình chết 


xuất hiện cùng với tám dấu hiệu: 1. Hình ảnh chập 
chờn, 2. Đám mây mờ, 3. Ánh sánh lập lòe như 
đom đóm, 4. Ngọn đuốc sáng rực, 5. Ánh sáng 
trắng như ánh trăng, 6. Ánh sáng màu nắng mặt 
trời (màu vàng hoặc cam), 7. Một màn đêm dày 
đặc, và 8. Ánh sáng toàn bích như bầu trời trong 
suốt, vô nhiễm”. 


95. Tám giai đoạn tan rã này liên hệ như thế nào 
với thân năm uẩn? 


Tám giai đoạn tan rã này chính là sự tan rã 
tuần tự của thân năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Sự tan rã đi từ có đến không, từ thô đến tế, 
từ thân đến tâm. Dĩ nhiên, đây không phải là một 
học thuyết mang tính cách lý luận mà là những 
mô tả thực tại qua các giai đoạn tan rã của thân 
tâm trong tiến trình chết một cách chính xác, dựa 
trên tuệ giác của thiển định. Để có thể quán sát 
về sự tan rã của thân năm uẩn, chúng ta cần phải 
quán niệm năm uẩn qua ba cấp độ khác nhau của 
thân và tâm: tổng thể năm uẩn (thô), các căn của 
năm uẩn (tế), các năng lượng năm uẩn (vi tế). Đối 
với thân thể, tổng thể năm uẩn chính là con người 
bằng xương bằng thịt, một cơ thể toàn diện và 
đầy đủ năm yếu tố (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 
bao gồm các giác quan. Nếu tiếp tục phân tích, 
năm uẩn bao gồm đất, nước, gió, lửa, và không 


82. Xem tác phẩm Tibetan Book of the Dead hoặc The Tibetan Book of 
Living and Dying (Tạng Thư Sống Chết). 





157 


158 





gian. Tiếp tục phân tích nữa, năm uẩn bao gồm 
các hợp chất, các phân tử hóa học... các phân tử 
này chúng quá tinh tế nên không thể nhìn thấy 
bằng mắt được. Các căn của năm uẩn là hệ thống 
thần kinh chủ đạo và năng lượng trung tính. Các 
năng lượng vi tế là các năng lượng mang ánh sáng 
trong như chân không. Đối với tâm thức, cấp độ 
thô là sáu giác quan; cấp độ tế là các loại tâm và 
tâm sở; và cấp độ vi tế là tâm của ánh sáng trong 
(linh quang), một bản tâm thuần tịnh được sinh 
khởi trên nền tảng của trạng thái tâm không có 
tư tưởng. 


96. Quán niệm về tám giai đoạn tan rã và ba cấp 
độ của năm uẩn có ý nghĩa như thế nào? 


Quán niệm về tám giai đoạn tan rã trong tiến 
trình chết và ba cấp độ của năm uẩn là một trong 
những pháp môn tu tập căn bản của Kim Cương 
thừa, đặc biệt là Mật tông Tây Tạng. Và đây cũng 
là lý do mà giáo lý tính Không (4ønyafä) được xem 
như là một phần giáo tối quan trọng trong lộ trình 
giác ngộ. Nói khác đi, thể nhập Šũnyatä là cốt tủy 
của sự chứng ngộ vô thượng Bồ-để. Nắm bắt được 
điều này, bạn sẽ thấy rằng, giáo thuyết Bát-nhã hay 
tính Không không phải là một giáo thuyết mang 
tính cách lý luận giữa hai đối cực hữu-vô/sinh- 
diệt trong quan điểm của nhị nguyên. Nó cũng 
không phải là một giáo thuyết mang tính cách đối 
trị với các loại kiến chấp, như thể vì chấp có nên 


phải nói không... Trong đời sống tu tập thực tế, 
các hành giả Kim Cương thừa đã ứng dụng Không 
quán một cách thiện xảo ngay trong từng cấp độ 
thô, tế và vi tế như đã trình bày. Cho đến cảnh giới 
mà các nhà Đại thừa thường đề cập đến với những 
ngôn từ siêu hình như “chân không diệu hữu” hay 
“bất sinh bất diệt” rõ ràng không quá khó hiểu và 
không phải là một cõi xa xôi, huyền bí nào hết. 
Tất cả đều quay trở về với bản thể toàn bích và vô 
nhiễm của tâm mà thôi. Con đường quay trở về 
này cho dù được minh họa qua nhiều lối đi khác 
nhau nhưng không thể từ bỏ yếu tố quan trọng đó 
là “viễn ly điên đảo mộng tưởng” 


97. Thế nào là niệm chết? 


Niệm chết là suy nghĩ hay quán niệm về sự 
tan rã, vô thường, và đoạn diệt của thân năm uẩn. 
Niệm chết để làm gì? Đức Phật dạy: “Niệm chết để 
đoạn diệt các lậu hoặc. Niệm chết nếu được tu tập, 
được làm cho sung mãn, sẽ có quả lớn, có lợi ích 
lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử”?. Niệm 
chết là một cách thức độc đáo để đánh thức bạn đi 
ra khỏi những nỗi ám ảnh về được mất, vui, buồn, 
khen chê, danh vọng và không danh vọng. Trước 
sau rồi mọi người ai cũng sẽ chết. Cuộc sống là 
vô định, nhưng chết thì cố định. Cuộc sống thì 
không chắc chắn, nhưng chết là chắn chắn. Không 


83. Kinh Tăng Chỉ 6.19. 





159 


160 





ai tránh khỏi được điều đó. Quán niệm về chết, do 
vậy, sẽ là cách thức rất công hiệu giúp bạn buông 
bỏ những thứ lo âu, sợ hãi hão huyền và không 
cần thiết đang vây bủa trong nội tâm. Tất nhiên, 
sau những khoảnh khắc quán niệm về cái chết 
của chính mình, cho dù rất ngắn ngủi nhưng diệu 
dụng sẽ vô biên, và lúc ấy bạn sẽ tự biết mình cần 
phải làm cái gì để thành tựu mục đích và ý nghĩa 
cho cuộc sống của chính mình. Nếu niệm chết dầu 
chỉ vài phút mỗi ngày, bạn sẽ có khả năng an trú 
vào các thiện pháp, làm các việc lành, sinh khởi 
tâm từ bi, bao dung, tha thứ một cách rất mãnh 
liệt. Đức Phật dạy rằng có rất nhiều nhân duyên có 
thể đem đến cái chết. Và nếu như các pháp ác bất 
thiện chưa được đoạn tận mà cái chết xảy đến thì 
đây quả là một chướng ngại lớn lao cho chúng ta. 
Chính vì vậy, Ngài đã khuyên rằng: “Này các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: “Nếu 
ta còn có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn 
tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể 
là chướng ngại cho ta” Này các Tỳ-kheo, để đoạn 
tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không 
có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, 
này các Iỳ-kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời 
để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không 
có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng 
vậy, này các Iỳ-kheo, để đoạn tận các ác bất thiện 


pháp ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh 
tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh 


niệm và tỉnh giác”°!. 


98. Nên thực tập niệm chết vào lúc nào? 


Mỗi tối khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy, 
bạn hãy để vài phút để niệm chết. Hãy thầm niệm 
rằng: Trước sau rồi thì ai cũng chết. Hôm nay 
mình còn cơ hội để sống, hãy sống hết mình cho 
cuộc sống của mình. Chỉ có những gì trong sạch 
và chân thành mới có thể đem lại hạnh phúc lâu 
dài cho chính mình, dù sống hay là chết. Ngày mới 
sẽ bắt đầu với lời phát nguyện nỗ lực buông bỏ 
mọi suy nghĩ tiêu cực, xấu ác, những chướng ngại 
của vui buồn, hơn thua; nguyện sống hết lòng với 
những gì tốt đẹp nhất cho mình và những người 
chung quanh. Với sức mạnh của chánh niệm khi 
suy nghĩ về sự chết, bạn có thể rửa sạch mọi tham 
giận kiêu căng, các tật đố hiểm tị, và làm cho cuộc 
sống nội tâm được an bình ngay tức khác. Trong 
truyền thống Mật tông Tây Tạng, quán niệm về 
tám giai đoạn tan rã của tiến trình chết (xem thêm 
ở câu hỏi 94) sẽ giúp làm quen với sự chết. Khi giờ 
phút lâm chung xảy đến, bạn sẽ an nhiên, tự tại ra 
đi mà không còn sợ hãi nữa. 


84. Kinh Tăng Chỉ 6.20. 





161 


162 





99. Điều kiện để tái sinh về cõi tốt đẹp, không 
phân biệt tông phái, là gì? 


Như đã trình bày về lộ trình tái sinh của 
các tông phái (xem thêm ở câu hỏi 85 đ-95). Ở đó, 
chúng ta thấy rõ rằng, nghiệp báo được xem là yếu 
tố quyết định. Tâm dị thục, Kiết sinh thức, Thân 
trung hữu, Hương ấm, hay Càn-thát-bà... tất cả 
suy cùng đều ám chỉ đến sự chín muồi của nghiệp, 
con đường đi tất yếu của nghiệp, và sự sinh trưởng 
bắt buộc của nghiệp khi xác thân tứ đại-năm 
uẩn tan rã. Do vậy, con đường tu tập căn bản: giữ 
gìn năm giới, phát triển Mười thiện nghiệp, Bốn 
vô lượng tâm, Bốn nhiếp pháp, Sáu Ba-la-mật là 
những điều kiện đưa đến một sự tái sinh tốt đẹp, 
bất kể tông phái nào cũng vậy. Dĩ nhiên, tùy thuộc 
vào khả năng tu tập, từ sơ phát tâm cho đến thành 
tựu viên mãn, mà nghiệp dẫn tái sinh được thiết 
lập trên nguyên tắc nhân quả bình đẳng. 


100. Đức tin có thể giải quyết được vấn đề tái 
sinh không? 


Mọi đức tin trong Phật giáo chỉ có ý nghĩa 
khi nó được xây dựng trên nền tảng của nhân quả- 
nghiệp báo. Bạn không thể gạt đạo lý nhân quả- 
nghiệp báo sang một bên chỉ để tôn vinh đức tin 
thuần túy của mình, cho dù đấy là đức tin tuyệt 
đối. Trong đời sống, cả tôn giáo và thế tục, đức 
tin là một yếu tố quan trọng. Nó là một động lực 


không thể thiếu trong mọi sự thành tựu mục đích 
và ý nghĩa, bất kể tôn giáo hay không tôn giáo. 
Nếu chỉ tin vào nhân quả nhưng không sống theo 
nhân quả thì mối nguy hiểm cho mọi sự đọa lạc 
vẫn chờn vờn ở trước mặt. 


101. Trước khi chết, nếu là người không có tôn 
giáo, tôi nên niệm cái gì? 


Bạn không nên chờ đợi cho đến trước khi 
chết hay đến lúc hấp hối rồi mới niệm cho dù bạn 
theo hay không theo một tôn giáo nào. Ghi nhớ và 
thường xuyên quán niệm những điễu tốt đẹp cho 
mình và cho người như tử, bi, hỷ, xả là những đức 
tính cần thiết cho cuộc sống an bình, hạnh phúc, 
cho cả đời này và đời sau. Ai cũng có khả năng 
sống và thực hành những đức tính từ, bị, hỷ, xả đối 
với chính bản thân mình cũng như đối với mọi 
người chung quanh. Tất nhiên, chết chỉ an lạc khi 
nào sống an lạc. Vì đấy là nguyên tắc nhân quả 
tương quan. Tuy nhiên, trong trường hợp cận tử, 
hấp hối, và bạn mong muốn có một sự tái sinh 
tốt đẹp, trong những tình huống như thế, bạn nên 
niệm (cố nhớ đến hay suy nghĩ) về những điều 
thiện mà bạn đã từng làm được trong đời sống. 
Hãy nhất tâm phát nguyện, xin được thở những 
hơi thở cuối cùng với tâm từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm 
vô lượng này đánh động tâm thức của bạn mạnh 
chừng nào, thì sự an lạc càng sâu thắm chừng nấy. 
Bên bến bờ sinh tử của kiếp người, có lẽ không 





163 





164 


có cái gì quý hơn tâm thanh tịnh. Bạn hãy thầm 
niệm, nguyện xin cho ba nghiệp được thanh tịnh. 


xxx 


Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 








